Quy Ché Tổng Quát 
Sách Lê Rôma 


Canh tân theo nghị quyết của Công Đồng Chung Vaticanô II 

công bố theo lệnh Đức Giáo Hoàng Phaolô VI 

hiệu đính dưới sự chỉ đạo của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 

Phiên dịch từ ấn bản mẫu thứ ba Nhà in Vaticanô - năm 2002 

Ủy Ban Phụng Tự trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 18/06/2009 


Sắc Lệnh của Thánh Bộ Phụng Tự 


Thánh Bộ Phụng Tự 

Prot. N. 166/70 

Sắc Lệnh 

Sau khi Nghi thức Thánh lễ được ấn định và các bản văn thuộc Sách lễ Rôma được Đức Giáo hoàng 
Phaolô VI phê chuẩn qua Tông hiến "Sách lễ Rôma" ban hành ngày 03.04. 1969, thì thừa lệnh ngài, Bản Bộ 
cho phát hành và tuyên bố Sách lễ Rôma mới này, soạn theo tiêu chuẩn các sắc lệnh Công đồng Vaticanô 
II là ấn bản mẫu. 

Về việc sử dụng Sách lễ Rôma mới, thì ấn bản Latinh được sử dụng ngay khi được phát hành, nhưng 
cần phải có những thích nghi cần thiết liên quan tới ngày mừng kính các Thánh, cho tới khi Lịch canh tân 
được chính thức đưa vào sử dụng. Việc soạn thảo và ân định này bắt đầu có hiệu lực cho các ấn bản Sách 
lễ bằng tiếng địa phương được ủy thác cho các Hội đồng Giám mục, sau khi những ấn bản này được Tòa 
Thánh phê chuẩn đúng cách. 

Không một qui định ngược lại nào có thê cản ngăn. 

Từ Trụ sở Thánh Bộ Phụng tự ngày 26 tháng 03 năm 1970, Thứ Năm tuần Thánh. 

Hồng y Benno Gut Tổng Trưởng 

A. Bugnini Thư ký 


Thánh Bộ Phụng Tự 

Prot. N. 1970/74 

Về ấn bản mẫu thứ hai 

Vì phải tái bản Sách lễ Rôma, nên đã sửa đổi và thêm vào một số điểm, để ấn bản này phù hợp với các 
văn kiện được công bồ sau ấn bản lần thứ nhất năm 1970. 

Số biên của Qui chế Tổng quát vẫn giữ nguyên. Phận vụ của thầy giúp lễ và đọc sách được ghi vào 
những số trước kia nói về phận vụ của phụ phó tế (các số từ 142-152). 

Có một thay đôi khác có phần quan trọng trong phần dành cho những lễ có nghi thức riêng và những lễ 
cho những nhu cầu khác nhau. Có bổ túc thêm một số công thức, chỉ định những ca nhập lễ và hiệp lễ. 
Ngoài ra còn thêm lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ thuộc phần dành cho những lễ có nghỉ thức riêng, lễ hòa 
giải, và trong phần lễ ngoại lịch có thêm lễ Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh và lễ kính danh Đức Mẹ, là những lễ 
nhiều người ước mong. 

Cũng có một số thay đổi ít quan trọng liên quan tới một số danh xưng và chữ đỏ để phù hợp hơn với 
những từ hay những kiểu nói thường thấy ở trong những sách phụng vụ mới. 

Sách lễ Rôma ấn bản thứ hai này đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI phê chuẩn và nay Thánh Bộ Phụng 
tự cho phát hành và công bố là ấn bản mẫu. 

Các Hội đồng Giám mục có trách nhiệm đưa những thay đổi trong Sách lễ Rôma ấn bản thứ hai này vào 
trong những ấn bản được soạn thảo bằng tiếng địa phương. 

Không một qui định ngược lại nào có thê cản ngăn. 

Từ Trụ sở Thánh Bộ Phụng tự ngày 27 tháng 03 năm 1975 

Hồng y Giacôbê Robertô Knox Tổng Trưởng 

A. Bugnini Tổng Giám mục hiệu tòa Diôclêtianensê Thư ký 


Bộ Phụng Tự Và Kỷ Luật Bí Tích 


Prot.N. 143/00/L 

Sắc lệnh về ấn bản mẫu thứ ba 

Bước vào ngàn năm thứ ba kế từ khi Chúa nhập thể, thấy cần phải soạn lại Sách lễ Rôma, ấn bản mới, 
để có thể thực hiện những chỉ thị mới của Tông Tòa, đặc biệt là của Bộ Tân Giáo luật, cũng như để thích 
hợp với những nhu cầu đòi phải sửa đôi và bổ túc thêm. 

Trong phần Qui chế Tổng quát Sách lễ Rôma được đưa vào nhiều thay đổi thích hợp cả về kiểu nói cả 
về luật lệ gặp thấy trong các sách phụng vụ khác, hoặc theo nhu cầu mục vụ đòi hỏi. Trình bày rõ hơn về 
những trường hợp được rước lễ dưới hai hình; thêm vào toàn bộ chương IX trong đó gợi lên đường hướng 
thích ứng Sách lễ Rôma theo những nhu cầu mục vụ. 

Cũng thêm vào những công thức khác dành cho những cử hành mới được đưa vào Lịch Chung Rôma. 
Phần Chung về Đức Mẹ có thêm những lễ mới đề cô võ lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa. Cũng vậy, trong 
những phần Chung khác, những lễ cầu cho những nhu cầu khác nhau hay những hoàn cảnh khác nhau cũng 
như trong những lễ cầu cho người đã qua đời đôi khi thứ tự các lời nguyện được thay đổi cho hợp với bản 
văn hơn. Trong các lễ mùa Chay, theo thói quen phụng vụ xưa, mỗi ngày đều có thêm lời nguyện trên dân 
chúng. 

Trong phần phụ lục của Nghi thức Thánh lễ có thêm kinh nguyện Thánh Thể cầu cho việc giao hòa và 
kinh nguyện 

Thánh Thể đặc biệt có thể sử dụng cho những nhu cầu khác nhau. 

Sách lễ Rôma ấn bản thứ ba này đã được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II dùng quyền: phê chuẩn ngày 
10 tháng 4 năm 2000 và Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích phát hành và công bố là ấn bản mẫu. 

Các Hội đồng Giám mục phải lo liệu để Sách lễ Rôma ấn bản mẫu thứ ba này, trong một thời gian thích 
hợp, được dịch sang tiếng địa phương cách trung thành và hết sức chính xác. Phải sửa đổi những phiên bản 
còn đang sử dụng cho trung thành với bản gốc Latinh và cần được Tòa Thánh phê chuẩn theo tiêu chuẩn 
giáo luật. 

Có thể sử dụng Sách lễ Rôma bằng ấn bản mẫu thứ ba bằng La ngữ trong khi cử hành Thánh Thể kề từ 
ngày được công bó, và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ Lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa năm 2000. 

Không một qui định ngược lại nào có thê cản ngăn. 

Từ Trụ sở Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ngày 20 tháng 04 năm Thánh 2000, Thứ Năm tuần Thánh. 

Hồng y Giorgiô Medina Estevez Tổng Trưởng 

Phanxicô Piô Tamburrinô Tổng Giám mục Tổng 


Tông Hiến Công Bồ Sách Lễ Rôma 


Tông Hiến công bố Sách Lễ Rôma 
được canh tân theo nghị quyết của Công đồng Chung Vaticanô II 
Phaolô Giám Mục tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa, để muôn đời ghi nhớ 


Sách lễ Rôma đã được Vị Tiền nhiệm của chúng tôi là thánh Piô V công bố năm 1570, theo nghị quyết 
của Công đồng Trentô1. Không ai lại không công nhận đó là một trong nhiều kết quả và là những kết quả 
lợi ích lạ lùng Công đồng này đã đem lại cho toàn thể Hội Thánh Chúa Kitô. Qua bốn thế kỷ, không những 
các linh mục nghỉ lễ Latinh, đã coi sách lễ này như quy luật để cử hành hy lễ Thánh Thể, mà cả những sứ 
giả rao giảng Tin Mừng, cũng đã du nhập sách lễ đó vào hầu hết mọi đất nước. Ngoài ra, muôn vàn người 
rất thánh thiện đã tìm được của ăn dôi dào hơn hầu nuôi dưỡng lòng đạo đức của mình đối với Thiên Chúa 
nhờ những những bài đọc Sách Thánh, những lời kinh rút ra từ Sách lễ này mà phần lớn đã được thánh Giáo 
Hoàng Grêgôriô Cả sắp xếp lại theo một thứ tự nhất định. 

Nhưng từ thời đó, sự chuyên cần học hỏi cổ võ cho Phụng vụ thánh đã bắt đầu lớn mạnh hơn trong dân 
Kitô giáo. Theo ý kiến Đức Piô XI, vị Tiền nhiệm đáng kính nhớ của chúng tôi, chính sự chuyên cân học 
hỏi cô võ cho Phụng vụ này đã xuất hiện như dấu chỉ tỎ rõ ý muốn của Chúa quan phòng. đối với con người 
thời đại, cũng như một việc Chúa Thánh Thần đến viếng thăm mang luồng gió cứu độ đến cho Hội Thánh. 
Vì thế đã rõ là phải duyệt lại một phần những công thức trong Sách lễ Rôma và thêm vào đó những điều 
khác cho phong phú hơn. Cũng chính vị Tiền nhiệm của chúng tôi đã khởi sự làm công việc này khi ngài 


cải tổ Nghi thức Đêm Vọng Phục sinh và Tuần Thánh. Như vậy xem ra ngài đã đặt bước đầu cho việc thích 
ứng Sách lễ Rôma cho hợp với tâm thức mới của thời đại ngày nay. 

Mới đây, khi công bố Hiến chế Thánh Công đồng, (Sacrosanctum Concilium), Công đồng Chung 
'Vaticanô II đã đặt nên móng cho việc canh tân Sách lễ Rôma cách tổng quát. Công đồng ấn định rằng: trước 
hết Các bản văn và nghỉ lễ phải được xếp đặt thế nào đề diễn tả rõ hơn những điều thiêng thánh chúng biểu 
thị, rồi Nghi thức Thánh lễ phải được duyệt lại sao cho thấy rõ ý nghĩa của từng phần, cũng như sự liên kết 
giữa các phần với nhau, cũng để việc tham dự cách sót săng và tích cực của các tín hữu được dễ dàng hơn. 
Cũng thế, phải mở rộng hơn nữa kho tàng Thánh Kinh, để bàn tiệc lời Chúa dọn ra cho các tín hữu được 
đồi dào hơn và sau cùng phải soạn một nghi thức đồng tế mới đưa vào Sách Nghi thức Giám mục và Sách 
lễ Rôma. 

Tuy nhiên, đừng tưởng rằng việc canh tân Sách lễ Rôma đã được thực hiện cách ngẫu nhiên: Chắc chắn 
những tiễn bộ trong các môn học về Phụng vụ đạt được từ bốn thế kỷ gần đây đã dọn đường cho công việc 
canh tân này. Vì chưng, nếu sau Công đồng Trentô, công việc tra cứu các cô bản của thư viện Vaticanô và 
các cô bản khác thu thập được từ khắp nơi, đã giúp ích không nhỏ cho việc duyệt lại Sách lễ Rôma, như 
thánh Giáo Hoàng PIô V, vị Tiên nhiệm của chúng tôi đã nói trong Tông huấn Ngay từ đầu (Quo primum), 
thì sau đó, một đàng những nguồn tài liệu phụng vụ rất cổ đã được tìm thấy và đưa ra ánh sáng, một đàng 
các công thức phụng vụ của Hội Thánh Đông phương được nghiên cứu kỹ hơn, khiến nhiều người đã mong 
ước răng không nên đề cho sự phong phú cả về giáo lý lẫn lòng đạo như thế bị chôn vùi trong bóng tối các 
thư viện, nhưng ngược lại, phải đưa chúng ra ánh sáng hầu soi sáng và đưỡng nuôi tâm trí và linh hồn các 
Kitô hữu. 

Nay để trình bày cơ cầu mới của Sách lễ Rôma ít là trong những nét đại cương, trước hết chúng tôi xin 
lưu ý rằng, Bản Quy chế Tổng quát được dùng như bài tựa của sách, sẽ đưa ra những quy luật mới về việc 
cử hành hy lễ Thánh Thẻ, cả về các nghi lễ phải giữ, cả về phận vụ riêng của mỗi thành phần tham dự, cả 
về lễ phục và nơi chỗ cần thiết cho việc cử hành phụng vụ. 

Phải coi điểm mới mẻ chính yếu của việc cải tô nằm trong kinh nguyện Thánh Thẻ, như người ta thường 
gọi. Mặc dầu, trong nghi lễ Rôma, phần đầu của kinh này, tức kinh Tiền tụng, suốt nhiều thế kỷ đã tiếp 
nhận những công thức khác nhau; tuy nhiên, phần sau, thường gọi phần Lễ Qui, thì từ thế kỷ thứ IV và V 
đã mặc một hình thức không thay đổi. Đang khi đó, trái lại, thì các nền phụng vụ Đông phương đã tiếp nhận 
những công thức khác nhau trong chính các kinh nguyện Thánh Thể mà người ta thường gọi là kinh Tiến 
dâng (Anaphora). Giờ đây, ngoài việc kinh nguyện Thánh thể được thêm nhiều kinh Tiền tụng, một phần 
trích từ truyền thống xa xưa của Hội Thánh Rôma, một phần mới được soạn thảo lần đầu, vừa đề trình bày 
rõ hơn những khía cạnh riêng biệt của mầu nhiệm cứu độ, vừa để nêu lên những lý do khác biệt và phong 
phú cho việc tạ ơn Chúa, chúng tôi còn ấn định cho soạn thêm 3 kinh nguyện Thánh Thể mới. Tuy nhiên, 
vì những lý do được coi là lý do mục vụ và để cho việc đồng tế diễn ra cách dễ dàng hơn, chúng tôi đã 
truyền giữ y nguyên như nhau những lời của Chúa trong tất cả các kinh nguyện Thánh Thẻ. Như thể, chúng 
tôi muôn răng trong bất cứ kinh nguyện Thánh Thể nào cũng phải đọc những lời như sau khi truyền phép 
bánh: Tắt cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là Mình Thây sẽ bị nộp vì các con, và khi truyền phép 
rượu: Tắt cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ 
đồ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy". Còn những lời 
Đây là mầu nhiệm đức tin rút ra từ mạch văn gồm những lời của Chúa Kitô và do linh mục đọc được coi 
như mở đường cho lời tung hô của các tín hữu. 

Còn về Nghỉ thức Thánh lễ, các lễ nghi theo bản chất vẫn giữ y nguyên, nhưng đã được sửa lại cho đơn 
giản hơn. Nghĩa là loại bỏ những gì theo thời gian đã được thêm vào như thê lặp lại hai lần hay thêm vào 
nhưng không ích lợi bao nhiêu, nhất là những gì liên quan tới lễ nghi dâng bánh rượu, lễ nghi bẻ bánh và 
hiệp lê. 

Thế rồi, cũng lấy lại ít nhiều lễ nghi theo tiêu chuẩn ban đầu thời các Giáo phụ mà nay đã bị thời gian 
làm cho mai một đi, chăng hạn bài giảng, lời nguyện chung, tức lời nguyện tín hữu, và nghỉ thức thống hối 
hay nghỉ thức hòa giải với Thiên Chúa và anh em ở đầu lễ. Cần phục hồi giá trị cho nghi thức này như nó 
phải có. 

Ngoài ra, theo lệnh truyền của Công đồng Chung Vaticanô II, trong khoảng một số năm nhất định, phải 
đọc cho dân chúng nghe phần quan trọng của Thánh Kinh, nên toàn bộ các bải đọc trong các Chúa nhật 
phải sắp xếp thành chu kỳ 3 năm. Vả lại, trong bất cứ ngày lễ kính nào, trước khi đọc Thánh thư và Tin 
Mừng, cũng đọc một bài khác, trích từ Cựu ước hoặc sách Tông đồ công vụ, nếu là mùa Phục sinh. Cách 


thức trên đây làm sáng tỏ hơn tiễn trình liên tục của mầu nhiệm cứu độ, là tiến trình được lời mạc khải của 
Thiên Chúa chứng thực. Phần quan trọng của Thánh Kinh đã được đọc cho các tín hữu trong những ngày 
lễ kính, một số rất lớn các bài đọc Thánh Kinh thuộc các phần khác của các Sách Thánh sẽ được đọc trong 
những ngày thường. 

Tất cả được sắp đặt như vậy để càng ngày càng thúc đầy các tín hữu khao khát lời Chúa hơn, và nhờ 
Chúa Thánh Thần hướng dẫn, dân giao ước mới như bị thúc bách đi đến chỗ làm cho Hội Thánh được hoàn 
toàn hợp nhất. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng, nhờ sắp xếp như vậy, linh mục và các tín hữu sẽ chuẩn 
bị tâm hồn mình cách thánh thiện hơn đề tham dự bữa tiệc của Chúa, đồng thời khi suy niệm Thánh Kinh 
cách sâu rộng hơn, càng ngày họ càng được lời Chúa nuôi dưỡng dồi dào hơn. Sau hết, sẽ phát sinh ra hiệu 
quả này đúng như Công đồng Vaticanô II đă nhắc bảo, là Thánh Kinh được mọi người coi như nguồn suối 
bất tận cho đời sống thiêng liêng, như luận chứng chính yêu để truyền đạt giáo lư Kitô giáo, và cuối cùng, 
như cốt tủy cho bất cứ việc giảng dạy thần học nào. 

Tuy nhiên, trong việc duyệt lại Sách lễ Rôma lần này, không phải chỉ có ba phần được thay đổi như 
chúng tôi vừa nói trên, đó là kinh nguyện Thánh Thẻ, Nghi thức Thánh lễ và Sách mục lục các bài đọc; mà 
cả các phần khác của Thánh lễ cũng được duyệt lại và sửa đối nhiều: đó là phần về các mùa, phần về các 
Thánh, phần chung về các Thánh, các lễ có nghi thức riêng và các lễ ngoại lịch như quen gỌI. Trong các lễ 
trên đây đã có một sự lưu ý đặc biệt nào đó đến các lời nguyện: không những tăng thêm số, để những lời 
nguyện mới đáp ứng được những nhu cầu mới của thời đại, nhưng cũng có những lời nguyện xa xưa nhất 
được sửa lại cho trung thành với các bản văn cũ. Do đó các ngày trong tuần của những mùa chính yếu, như 
mùa Vọng, Giáng sinh, mùa Chay và Phục sinh, đều có lời nguyện khác nhau cho mỗi ngày. 

Lại nữa, mặc dù bản văn trong sách Các bài ca tiến cấp của Phụng vụ Rôma (Graduale Romanum) đã 
không thay đổi, ít là về bài hát, nhưng đề dễ hiểu hơn, cả thánh vịnh đáp ca, mà thánh Augustinô và thánh 
Lêô Cả thường nhắc tới, cả ca nhập lễ và ca hiệp lễ phải dùng trong các Thánh lễ đọc, đã được sửa lại khi 
cần thiết. 

Sau cùng, do những gì chúng tôi vừa trình bày về Sách lễ Rôma mới, bây giờ thấy cũng phải bó buộc và 
thực hiện đôi điều. Khi thánh Giáo Hoàng PIô V, vị Tiền nhiệm của chúng tôi, công bố ấn bản chính của 
Sách lễ Rôma, ngài đã trình bày cho dân Kitô giáo sách lễ đó như một phương thế thông nhất Phụng vụ và 
như một bằng chứng của nền phụng tự chính thống và thánh thiện trong Hội Thánh. Chúng tôi cũng không 
làm khác, mặc dù theo lệnh Công đồng Vaticanô II, chúng tôi đã đưa vào Sách lễ Rôma mới những thay 
đổi và những thích nghĩ chính đáng, tuy nhiên chúng tôi vẫn tin tưởng rằng các Kitô hữu sẽ đón nhận sách 
lễ này như một khí cụ giúp chứng minh và củng cô sự hiệp. nhất mọi người với nhau, vì nhờ sách lễ này, từ 
bao nhiêu ngôn ngữ khác biệt, một lời cầu nguyện duy nhất của mọi người, như làn hương thơm tho, nhờ 
Đức Giêsu Kitô, Vị Thượng Tế của chúng ta và trong Chúa Thánh Thần, được dâng lên Cha trên trời. 

Với tông hiến này, những gì chúng tôi đã quy định sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30 tháng II sắp tới, 
tức là từ Chúa nhật I mùa Vọng. 

Chúng tôi muốn rằng những quyết định và những lệnh truyền của chúng tôi, từ bây giờ và sau này phải 
được coi là vững chắc và có hiệu lực, bất chấp những Tông hiến và những chỉ thị Tông Tòa các vị Tiền 
nhiệm của chúng tôi đã ban hành mà trái với Tông hiến này, nếu có, kể cả những quy định khác, mặc dù 
đáng lưu ý đặc biệt và có hiệu lực sửa đôi. 


Ban hành tại Rôma, cạnh Đền thờ thánh Phêrô, ngày mông 3 tháng 4, lễ Tiệc ly của Chúa Giêsu Chúa 
chúng ta, năm 1969, năm thứ 6 triêu đại Giáo Hoàng của chúng tôi. 
Phaolô VI, Giáo Hoàng 


Lời Mỡ Đầu 


1. Khi Chúa Kitô sắp cử hành bữa tối vượt qua với các môn đệ, trong đó, Người thiết lập hy lễ Mình và 
Máu Người, thì Người đã truyền phải sửa soạn một phòng rộng lớn, với đầy đủ tiện nghi (Le 22, 12). Hội 
Thánh luôn nghĩ là mệnh lệnh này cũng liên hệ đến mình, khi ấn định những điều giúp chuẩn bị tâm hồn, 
nơi chốn, nghi thức, bản văn liên quan đến việc cử hành Thánh Thể. Những quy tắc ngày nay được ban 
hành thể theo ý muốn của Công đồng Vaticanô II, cũng như sách lễ mới mà từ nay Hội Thánh theo Nghĩ lễ 
Rêôma, sẽ dùng khi cử hành Thánh lễ, tất cả những điều đó lại một lần nữa nói lên sự lo lắng, niềm tin và 
lòng mến không thay đôi của Hội Thánh đối với mầu nhiệm Thánh Thê cao cả; đồng thời, những yếu tô đó 
cũng làm chứng về truyền thống liên tục và hòa hợp của Hội Thánh, mặc dầu có thêm một ít điều mới mẻ. 

Chứng tích về một đức tin không thay đổi 

2. Bản chất hy tế của Thánh lễ đã được Công đồng Trentô long trọng xác quyết, phù hợp với truyền 
thống chung của Hội Thánh; nay lại được khẳng định lại trong Công đồng Vaticanô II, với những lời rất có 
ý nghĩa sau đây về Thánh Lễ: "Trong bữa tiệc ly, Đẳng Cứu Chuộc chúng ta đã thiết lập hy lễ Thánh Thẻ, 
bằng Mình và Máu Người, đề hy lễ thập giá còn tồn tại mãi qua các thời đại cho đến khi Người đến, và để 
trao cho Hội Thánh, hiền thê yêu quý của Người, lễ tưởng niệm cái chết và sự sống lại của Người". 

Điều Công đồng dạy trên đây vẫn không ngừng được diễn tả trong các công thức của Thánh lễ. Thật 
vậy, Sách lễ xưa thường được gọi là sách lễ Lêônianô có nói rõ: "Mỗi lần cử hành việc tưởng niệm hiến lễ 
này, thì công trình cứu chuộc chúng ta lại được thực hiện", giáo lý đó được diễn giải cách thích hợp và 
chính xác trong các kinh nguyện Thánh Thể; vì chưng trong các kinh này, khi cử hành nghi thức tưởng 
niệm, linh mục nhân danh toàn thể dân chúng hướng về Thiên Chúa, cảm tạ và dâng lên Ngài hy lễ sống 
động và thánh thiện, tức là hiến lễ và lễ vật của Hội Thánh mà chính Thiên Chúa đã muốn được sát tế để 
làm nguôi lòng Ngài; và linh mục cũng cầu xin để Mình và Máu Chúa Kitô trở nên hy lễ được Chúa Cha 
chấp nhận và sinh ơn cứu độ cho toàn thế giới. 

Như thế là, trong Sách lễ mới, qui luật câu nguyện của Hội Thánh phủ hợp với qui luật ngàn đời của đức 
tin. Qui luật này dạy chúng ta rằng: hy lễ thập giá và việc tái diễn hy lễ đó cách bí tích trong Thánh lễ, mà 
Chúa Kitô đã thiết lập trong bữa tiệc ly và truyền cho các Tông đồ phải làm để tưởng nhớ đến Người, cả 
hai chỉ là một, mặc dầu cách thức hiến dâng có khác nhau. Do đó, Thánh lễ, một trật, vừa là hy lễ ngợi khen, 
tạ ơn, vừa là hy lễ xin ơn tha thứ và đền tội. 

3. Mầu nhiệm lạ lùng về sự hiện diện thực sự của Chúa dưới hình bánh và hình rượu, đã được Công 
đồng Vaticanô II, và các văn kiện khác của Huấn Quyền xác nhận, với cùng một ý nghĩa - và bằng cùng một 
ngôn từ như đã được Công đồng Trentô buộc phải tin. Trong khi cử hành Thánh lễ, mầu nhiệm ấy được 
công bố, không những bằng lời truyền phép làm cho Chúa Kitô hiện diện do việc biến đổi bản thể, mà còn 
bằng tâm tình và thái độ hết sức cung kính, tôn thờ phải có trong phụng vụ Thánh Thể. Cũng vì lẽ ấy, ngày 
thứ Năm Tuần Thánh, trong lễ tưởng niệm bữa Tiệc ly của Chúa và ngày lễ trọng kính Mình và Máu Thánh 
Chúa, dân Kitô giáo thường tỏ lòng tôn kính hết sức đặc biệt đối với Bí tích thật lạ lùng này. 

4. Bản tính của chức linh mục thừa tác là chức thuộc riêng hàng Giám mục và linh mục, những vị được 
dâng hy lễ và chủ tọa cộng đoàn dân thánh trong tư thế của Đức Kitô, cũng được đặt nổi bật trong chính 
hình thức của lễ nghị, vì linh mục có một chỗ và một nhiệm vụ đặc biệt hơn. Những đặc điểm chức vụ này 
được công bố và giải thích rõ ràng sâu rộng hơn trong lời tạ ơn của Thánh lễ làm phép Dầu, ngày thứ Năm 
tuần Thánh, ngày kỷ niệm thành lập chức linh mục. Thật vậy, trong lời tạ ơn nói trên, có đề cập rõ ràng đến 
việc trao ban chức linh mục do việc đặt tay, và quyền chức này được diễn tả với từng nghĩa vụ riêng biệt 
và là sự tiếp nỗi quyền chức của Chúa Kitô, Vị Thượng Tế của Giao ước Mới. 

5. Có một chức linh mục, theo bản tính, khác với chức linh mục thừa tác, cũng phải được coI trọng và 
hiểu theo đúng ý nghĩa của nó, đó là chức linh mục vương giả của các tín hữu, mà hy lễ thiêng liêng của họ 
được nên trọn vẹn khi nhờ thừa tác vụ của Giám mục và linh mục được liên kết với hy lễ của Chúa Kitô là 
Đắng Trung gian duy nhất. Thật vậy, việc cử hành Thánh Thê là việc của toàn thể Hội Thánh, trong đó mỗi 
người chỉ làm và làm trọn công việc thuộc về họ, tùy theo cấp bậc của họ trong dân Thiên Chúa. Bởi thế, 
phải chú trọng hơn đến máy khía cạnh của việc cử hành, mà qua nhiều thế kỷ, có lúc người ta ít lưu tâm 
đến. Vì chưng, dân này là dân Thiên Chúa, được cứu chuộc bằng giá máu Đức Kitô, được Chúa quy tụ, 
được lời Chúa nuôi đưỡng, là dân được kêu gọi để dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện của toàn thê gia 
đình nhân loại, là dân, trong Chúa Kitô, dâng lời tạ ơn vê mầu nhiệm cứu độ, khi dâng hy lễ của Chúa Kitô; 


và, sau hết, là dân liên kết với nhau nên một, nhờ việc thông hiệp với Mình và Máu Đức Kitô. Dân này, 
mặc dầu từ nguồn gốc đã là thánh, nhưng nhờ tham dự ý thức, tích cực và hữu hiệu vào mầu nhiệm Thánh 
Thể, sẽ liên lỉ tấn tới trên con đường thánh thiện. 

Xác nhận một truyền thống liên tục 

6. Khi ban bô những chỉ thị nhằm duyệt lại Nghi thức Thánh lễ, Công đồng Vaticanô II, ngoài những 
chỉ thị khác, cũng truyền phải phục hồi một số lễ nghi, "theo tiêu chuẩn xa xưa thời các thánh Giáo phụ"1]. 
Như vậy là Công đồng đã dùng chính những lời mà thánh Piô V đã ghi trong Tông hiến Ngay từ đầu (Quo 
primum), khi công bố sách lễ của Công đồng Trentô năm 1570. Chính vì có sự trùng hợp vê ngôn từ, nên 
ta có thê nhận thấy lý do tại sao hai Sách lễ Rôma, dầu cách nhau bốn thế kỷ, vẫn theo cùng một truyền 
thống như nhau. Nếu cân nhắc các yếu tố nội tại của truyền thống này, chúng ta cũng thấy Sách lễ mới bổ 
túc cho Sách lễ cũ cách khéo léo và tốt đẹp. 

7. Vào thời buôi khó khăn, khi đức tin Công giáo liên quan tới bản chất hy tế của Thánh lễ, chức linh 
mục thừa tác, sự hiện diện thực sự và thường hằng của Đức Kitô dưới hình bánh rượu đang gặp nguy cơ, 
thì mối bận tâm đầu tiên của thánh Piô V là lo bảo tồn truyền thống còn mới, đang bị tắn công một cách vô 
lối, bằng cách chỉ thay đổi rất ít trong lễ nghi thánh. Thật vậy, Sách lễ năm 1570 chỉ hơi khác Sách lễ in 
đầu tiên năm 1474, và Sách lễ này lại trung thành lặp lại Sách lễ thời Đức Giáo Hoàng Innôcentiô III. Ngoài 
ra, các cảo bản Thư viện VUÔNG, mặc dầu. đã đưa vào một số sửa chữa trong kiểu nói, nhưng đã không 
cho phép công việc nghiên cứu "các tác giả cô và có uy tín" đi xa hơn là sưu tầm các sách chú giải về phụng 
vụ thời trung cổ. 

8. Trái lại, ngày nay, "tiêu chuẩn xa xưa thời các Giáo phụ" được những người duyệt lại Sách lễ của 
thánh Piô V tuân theo, đã được nên phong phú nhờ vô số văn bản của các học giả. Vì chưng, sau khi Sách 
cử hành bí tích mệnh danh là GrêgôrIanô được xuất bản lần đầu năm 1571, thì các Sách cử hành bí tích cô 
của Phụng vụ Rôma và Ambrôsianô cũng được xuất bản nhiều lần và theo phương pháp phê bình. Cả những 
sách phụng vụ cổ của nghỉ lễ Tây Ban Nha và Galicăng, là những sách chứa đựng nhiều kinh nguyện có 
giá trị thiêng liêng không nhỏ, cho tới bấy giờ chưa được biết, cũng được đưa ra ánh sáng. 

Cũng vậy, ngày nay, người ta được biết nhiều hơn về những truyền thống của các thê kỷ đầu, là những 
truyền. thống đã có trước khi nghi lễ Đông và Tây phương được hình thành, vì đã khám phá ra nhiều văn 
kiện về phụng vụ. 

Ngoài ra, những nghiên cứu sâu xa về các Giáo phụ đã đào sâu nền thần học về mầu nhiệm Thánh Thể 
nhờ được soi sáng bới giáo lý của các Giáo phụ nổi danh thời Kitô giáo xa xưa, như thánh Irênê, Ambrôsiô, 
Syrilô thành Giêrusalem và Gioan Kim Khâu. 

9. Bởi vậy, "tiêu chuẩn xa xưa thời các thánh Giáo phụ" không chỉ đòi phải bảo tồn những gì cha ông kế 
cận chúng ta đã truyền lại, mà còn phải tìm hiểu và cân nhắc kỹ lưỡng hơn, tất cả các thời gian đã qua của 
Hội Thánh, và tất cả các hình thức, mà đức tin duy nhất của Hội Thánh đã được tuyên xưng trong các hình 
thức tôn thờ rất khác biệt của con người và của xã hội dân sự, vì đó là những hình thức đã được thực hành 
tại các miền của người Sêmít, người Hy Lạp, và người Latinh. Cái nhìn bao quát rộng rãi hơn này Ø1úp ta 
nhận thấy rằng: Chúa Thánh Thần đã ban cho dân Chúa sự trung tín lạ lùng, trong việc bảo tồn kho tàng 
đức tin bất biến, mặc dầu có nhiều kinh nguyện và nghi lễ rất khác nhau. 

Thích ứng với những điều kiện mới 

10. Như thế, Sách lễ mới, trong khi làm chứng cho luật cầu nguyện của Hội Thánh Rôma và bảo vệ kho 
tàng đức tin do các Công đồng gần đây truyền lại, thì cũng đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong truyền 
thống phụng vụ. 

Vì chưng, khi các Nghị phụ Công đồng Vaticanô II nhắc lại những xác định về tín lý của Công đồng 
Trentô, các ngài đã lên tiếng trong một thời đại khác xa với trước; nên trong vấn đề mục vụ, các ngài có thể 
đưa ra những đề nghị và những lời khuyên mà trước đó bốn thế kỷ, người ta không thê thấy trước được. 

11. Công đồng Trentô đã nhận thấy việc cử hành Thánh lễ có lợi ích lớn lao cho việc dạy giáo lý, nhưng 
chưa thê thu thập được tất cả những hệ kết để ứng dụng vào cuộc sống. Thật vậy, có nhiều người đã xin 
Công đồng cho phép dùng tiếng bản xứ khi cử hành hy lễ Thánh Thẻ. Nhưng trước lời thính câu này, Công 
đồng đã xét tới hoàn cảnh lúc đó, mà nghĩ rằng: nhiệm vụ của Công đồng là nhắn mạnh một lần nữa đến 
giáo lý truyền thống của Hội Thánh, theo đó, hy lễ Thánh Thẻ, trước hết là hành động của chính Chúa Kitô, 
cho nên hiệu năng riêng của hành động này không bị ảnh hưởng do cung cách (modo) tham dự của các tín 
hữu. Bởi đó, Công đồng đã dùng những lời vừa mạnh mẽ vừa đắn đo mà quả quyết như sau: "Mặc dầu 
Thánh lễ có hàm chứa một nền giáo huấn phong phú cho cộng đồng tín hữu, nhưng các Nghị phụ nhận thấy 


là cử hành Thánh lễ khắp nơi bằng tiếng bản xứ thì không thuận lợi". Và Công đồng đã lên án kẻ nào chủ 
trương rằng: "Phải lên án nghỉ lễ Hội Thánh Rôma dạy đọc nhỏ tiếng phần Lễ Qui và lời truyền phép; hoặc: 
phải cử hành Thánh lễ bằng tiếng bản xứ mà thôi". Dầu vậy, một đàng Công đồng cắm dùng tiếng bản xứ 
trong Thánh lễ, một đàng lại truyền cho các mục tử phải dùng lời giáo huấn thích hợp đề thay thế: "Đề đoàn 
chiên Đức Kitô khỏi phải đói khát... Công đồng truyền cho các mục tử và hết mọi người có trách nhiệm coi 
sóc các linh hồn phải, hoặc tự mình, hoặc nhờ người khác, năng trình bày khi cử hành Thánh lễ một vài 
điều trong những điều đọc trong Thánh lễ, và trong số các mầu nhiệm khác, phải giải thích về mầu nhiệm 
thuộc hy lễ rất thánh này, nhất là trong các Chúa nhật và lễ trọng". 

12. Công đồng Vaticanô II, đã được triệu tập để làm cho Hội Thánh thích nghi với các nhu cầu của 
nhiệm vụ tông đồ trong thời đại này. Công đồng này, cũng như Công đồng Trentô đã nghiên cứu thấu đáo 
tính chất giáo huấn và mục vụ của Phụng vụ thánh. Vì không một người Công giáo nào phủ nhận tính cách 
hợp pháp và hữu hiệu của nghĩ lễ thánh được cử hành bằng tiếng Latinh, nên Công đồng cũng có thể công 
nhận rằng: "Nhiều khi việc dùng tiếng bản xứ có thê rất hữu ích cho dân chúng”, và đã cho phép dùng tiếng 
bản xứ. Quyết định trên đây đã được nông nhiệt đón nhận khắp nơi, do đó kết quả là: đưới quyền lãnh đạo 
của các giám mục và của chính Tông Tòa, mọi cử hành phụng vụ có giáo dân tham dự đều được phép cử 
hành bằng tiếng bản xứ, để mầu nhiệm cử hành được am hiểu đầy đủ hơn. 

13. Tuy nhiên, vì việc dùng tiếng bản xứ trong Phụng vụ thánh chỉ là một phương tiện, dù rất quan trọng 
để trình bày rõ ràng hơn giáo huấn về mẫu nhiệm chứa . đựng trong việc cử hành, nên Công đồng Vaticanô 
II còn nhắn nhủ phải thực thi một số chỉ thị của Công đồng Trentô, đã không được tuân giữ ở khắp mọi nơi, 
như phải giảng trong các ngày Chúa nhật và lễ trọng, và được phép xen ít lời nhắc bảo vào giữa các nghi lễ 
thánh. 

Công đồng Vaticanô II còn mạnh mẽ khuyến dụ rằng: "Cách tham dự Thánh lễ hoàn hảo hơn là giáo dân 
nên rước Mình Thánh Chúa trong cùng một Thánh lễ sau khi linh mục đã rước lễ"19. Công đồng cũng thúc 
đây thực hiện một ước nguyện khác của các Nghị phụ Công đồng Trentô là, để tham dự mẫu nhiệm Thánh 
Thể cách đầy đủ hơn, thì "trong mỗi Thánh lễ, các tín hữu không chỉ tham dự bằng tâm tình thiêng liêng, 
mà còn bằng việc lãnh bí tích Thánh Thể nữa". 

14. Được thúc đây bởi cùng một tinh thần và nhiệt tâm mục vụ đó, Công. đồng Vaticanô II đã có một lý 
do mới, để có thê cân nhắc quyết định của Công đồng Trentô về VIỆC rước lễ dưới hai hình. Thật vậy, ngày 
nay, không còn ai nghi ngờ những nguyên tắc giáo lý về hiệu lực rất đầy đủ của việc rước lễ dưới một hình 
bánh, nên Công đồng đã đôi khi cho phép được rước lễ dưới hai hình, nghĩa là nhờ hình thức rõ ràng hơn 
của dấu chỉ bí tích, giáo dân được dành cho cơ hội đặc biệt để hiểu sâu hơn mẫu nhiệm họ tham dự. 

15. Theo tinh thần đó, trong khi vẫn trung thành với sứ vụ của mình là thầy dạy chân lý, Hội Thánh gìn 
giữ những điều "cũ" tức là kho tàng truyền thống cũng như chu toàn bổn phận xem xét và khôn ngoan sử 
dụng những điều "mới" (Mt 13,52). 

Quả thế, một phần Sách lễ mới hướng các kinh nguyện của Hội Thánh về những nhu cầu của thời đại 
chúng ta cách rộng rãi hơn; thuộc loại này đặc biệt là các lễ có nghi thức riêng và các lễ "cho những nhu 
cầu khác nhau”, trong đó, truyền thống và cái mới được kết hợp với nhau cách hài hòa. Bởi đó, trong khi 
vẫn duy trì nguyên vẹn nhiều kiểu nói, rút ra từ truyền thống rất xa xưa của Hội Thánh, như thấy được qua 
Sách lễ Rôma, từng được xuất bản nhiều lần, nhiều kiểu nói khác đã được thích nghi với các đòi hỏi và 
hoàn cảnh của thời nay. Ngược lại, có những kiểu nói khác, như các lời nguyện cầu cho Hội Thánh, cho 
giáo dân, cho việc thánh hóa lao động, cho cộng đoản các dân tộc, cho một số nhu cầu riêng của thời đại 
chúng ta, thì hoàn toàn được sáng tác theo tư tưởng, và nhiều khi theo chính những kiểu nói trong các văn 
kiện gần đây của Công đồng. 

Cũng vì ý thức tình trạng mới của thế giới ngày nay, nên khi sử dụng những bản văn cô truyền, xem ra 
ta không làm tốn thương gì đến kho tàng khả kính, nếu có thay đổi một vài câu, để lời văn thích hợp hơn 
với ngôn ngữ thần học ngày nay, và cũng thực sự phù hợp với kỷ luật hiện hành của Hội Thánh. Do đó đã 
thay đổi một số câu liên quan đến việc đánh giá và sử dụng của cải trần gian, và một số câu trình bày hình 
thức sám hối bề ngoài, thuộc những thời đại khác của Hội Thánh. 

Bằng cách đó những quy tắc phụng vụ của Công đồng Trentô đã được bồ túc và kiện toàn trong nhiều 
điểm nhờ những quy tắc của Công đồng Vaticanô II. Công đồng này đã đưa tới đích những cố gắng nhằm 
đem tín hữu tới gần phụng vụ hơn. Những có găng này đã diễn ra qua bốn thế kỷ nay, đặc biệt trong thời 
đại gần đây, nhất là nhờ việc nghiên cứu phụng vụ do thánh Piô X và các Đẳng Kế vị ngài cô võ. 


Chương Ï 
Tâm Quan Trọng Và Sự Cao Quý 
Của Việc Cử Hành Thánh Lê 


16. Cử hành Thánh lễ, xét là hành động của Chúa Kitô và của dân Thiên Chúa được tổ chức theo phẩm 
trật, là trung tâm toàn bộ đời sống Kitô giáo, cho Hội Thánh toàn cầu, cũng như Hội Thánh địa phương, và 
cho từng tín hữu. Vì chưng, cao điểm của cử hành này là việc Thiên Chúa thánh hóa thế gian trong Chúa 
Kitô, và việc phụng tự mà nhân loại dâng lên Chúa Cha để nhờ Đức Kitô, Con Thiên Chúa và trong Chúa 
Thánh Thần mà tôn thờ Chúa Cha. Hơn nữa, trong khi cử hành Thánh lỄ, các mầu nhiệm ơn cứu chuộc 
được nhắc nhớ lại trong chu kỳ một năm, làm cho những mầu nhiệm này, một cách nào đó, được hiện tại 
hóa. Các hành động thánh khác và tất cả các công việc của đời sống Kitô hữu đều được liên kết với Thánh 
lễ, phát xuất từ Thánh lễ và hướng về Thánh lễ. 

17. Bởi thế, phải hết sức lo cho việc cử hành Thánh lễ tức là cử hành Bữa tối của Chúa, được tổ chức 
thế nào, để các thừa tác viên có chức thánh và các tín hữu, khi tham dự tùy theo địa vị của mình, thì được 
lãnh nhận các hiệu quả đồi dào hơn. Đề được những hiệu quả này, Chúa Kitô đã thiết lập hy lễ Thánh Thẻ, 
bằng Mình và Máu của Người, và đã trao cho Hội Thánh, vị hiền thê yêu quý, như lễ tưởng niệm cuộc 
Thương khó và Phục sinh của Người. 

18. Điều này sẽ được thực hiện cách thích đáng, nếu ta để ý đến tính chất và hoàn cảnh của mỗi cộng 
đoàn phụng vụ, mà sắp xếp toàn bộ việc cử hành thế nào, để khuyến khích việc tham dự ý thức, tích cực và 
đầy đủ của các tín hữu, nghĩa là tham dự với cả xác hồn, với lòng tin, cậy, mến nồng nàn. Đó là việc tham 
dự mà Hội Thánh mong muốn, và chính bản chất việc cử hành đòi hỏi, lại cũng là quyền lợi và nghĩa vụ 
của dân Kitô, phát xuất từ bí tích Thánh tây. 

19. Mặc dầu sự hiện diện và tham dự tích cực của các tín hữu làm cho tính giáo hội của việc cử hành 
được rõ nét hơn, tuy nhiên nếu đôi khi không thực hiện được, thì việc cử hành Thánh Thể vẫn luôn giữ 
được hiệu quả và phẩm giá của nó, vì là hành động của Chúa Kitô và của Hội Thánh, trong đó, linh mục thi 
hành nhiệm vụ chính yêu của mình và luôn hành động cho phần rỗi của đoàn dân. 

Vì thế, khuyên linh mục nên cử hành hy lễ Thánh Thể mỗi ngày, khi có thẻ. 

20. Vì việc cử hành Thánh Thể, cũng như toàn bộ Phụng vụ, được thực hiện qua các dấu chỉ khả giác, 
nhờ đó đức tin được nuôi dưỡng, củng có và biểu lộ, nên phải hết sức lo liệu để lựa chọn và sắp xếp các 
hình thức và các yếu tố Hội Thánh đã đề ra, sao cho hợp hoàn cảnh nhân sự và nơi chốn, hầu g1Úúp đắc lực 
hơn cho việc tham dự tích cực và đầy đủ, và đáp ứng cách thích hợp hơn lợi ích thiêng liêng của các tín 
hữu. 

21. Vì vậy, Quy chế này nhằm mục đích vừa vạch ra những nét đại cương đề tô chức việc cử hành Thánh 
Thể cách thích đáng, vừa trình bày những luật lệ để sắp xếp cho mỗi hình thức cử hành. 

22. Phải hết sức coi trọng việc cử hành Thánh Thể tại Hội Thánh địa phương. 

Vì chưng Giám mục giáo phận, với tư cách là người thứ nhất có trách nhiệm phân phát các mâu nhiệm 
của Thiên Chúa trong Hội Thánh địa phương được trao cho mình, nên ngài là vị điều hành, cổ võ và bảo vệ 
toàn thê đời sống phụng vụ. Mầu nhiệm Hội Thánh được biểu lộ trong các cuộc cử hành do chính Giám 
mục chủ sự, nhất là khi ngài cử hành Thánh lễ, có hàng linh mục, phó tế và cộng đoàn dân Chúa tham dự. 
Bởi vậy, các cuộc cử hành Thánh lễ long trọng như thế phải là kiêu mẫu cho toàn thể giáo phận. 

Do đó, Giám mục phải quan tâm lo cho các linh mục, phó tế và Kitô hữu giáo dân luôn hiểu biết sâu xa 
hơn ý nghĩa chân chính của các nghi thức và các bản văn phụng vụ, để nhờ đó giúp họ cử hành Thánh Thể 
cách tích cực và hữu hiệu. Nhằm mục đích trên, ngài phải lo sao cho các cuộc cử hành được thêm phần 
trang nghiêm. Nét đẹp của nơi thánh, của âm nhạc và nghệ thuật góp phần rất lớn cho việc cử hành trang 
nghiêm này. 

23. Hơn nữa, để cho việc cử hành đáp ứng. đầy đủ hơn các quy luật và tỉnh thần phụng vụ thánh, và đề 
thêm phần hữu hiệu về mục vụ, trong Quy chế tổng quát này và trong Nghỉ thức Thánh lễ sẽ trình bày một 
số ứng dụng và thích ứng. 

24. Những thích ứng này chủ yếu hệ tại việc lựa chọn một số lễ nghi hoặc bản văn, nghĩa là các thánh 
ca, các bài đọc, các lời nguyện, các lời khuyên, các cử chỉ hầu đáp ứng cách thiết thực hơn với những nhu 
cầu, với việc chuẩn bị và bản sắc của những người tham dự. Việc lựa chọn này được ủy thác cho linh mục 


chủ tế. Tuy nhiên, linh mục phải nhớ rằng mình là người phục vụ Phụng vụ thánh nên không được phép tự 
tiện thêm bớt hoặc sửa đối bất cứ điều gì trong việc cử hành Thánh lễ. 

25. Hơn nữa trong Sách lễ, có chỗ chỉ rõ hoặc Giám mục giáo phận hoặc Hội đồng Giám mục được phép 
thích ứng, chiếu theo Hiến chế về Phụng vụ thánh, (xem ở sau, các số 387, 388-393). 

26. Còn những thay đổi và thích ứng sâu rộng hơn cần đưa vào cho phù hợp với các truyền thống và bản 
sắc dân tộc và các miễn, theo tinh thần số 40 của Hiến chế về Phụng vụ thánh, thì phải tuân giữ những điều 
được trình bày trong Huấn thị "Về Phụng vụ Rôma và hội nhập văn hoá" và trong các số 395-399 đưới đây. 


Chương HÏ - ¬¬ 
Cơ Câu Thánh Lễ, Các Yêu Tô 
Và Các Phân Của Thánh Lễ 


I. Cơ Cấu Tổng Quát Của Thánh Lễ 

27. Trong Thánh lễ, tức là bữa tối của Chúa, dân Thiên Chúa được qui tụ nên một, có linh mục chủ tọa 
với tư thế của Chúa Kitô, để cử hành nghi thức tưởng niệm Người, tức là hy lễ Thánh Thể. Vì thế, việc Hội 
Thánh tập hợp một nơi là thê hiện cách tối hảo lời hứa của Chúa Kitô: "Ở đâu có hai hay ba người hội họp 
nhân danh Thây, thì có Thầy ở giữa họ" (Mt 10,20). Vì chưng, cử hành Thánh lễ là làm cho hy lễ của Chúa 
Kitô trên thập giá được tồn tại mãi. Chúa Kitô thực sự hiện diện nơi cộng đoàn được qui tụ nhân danh 
Người, nơi thừa tác viên, trong lời của Người và còn hiện diện theo bản thê và liên tục dưới hình bánh và 
hình rượu. 

28. Có thể nói Thánh lễ gồm hai phần: phụng vụ lời Chúa và phụng vụ Thánh Thẻ; cả hai phần liên kết 
chặt chẽ với nhau đến nỗi làm nên một hành động phụng tự duy nhất. Quả thật, trong Thánh lễ, có dọn sẵn 
cả bàn tiệc lời Thiên Chúa và bàn tiệc Mình Thánh Chúa Kitô, nhờ đó các tín hữu được giáo huấn và bổ 
dưỡng. Có thêm những nghỉ thức mở đầu và kết thúc việc cử hành. 


II. Những Yếu Tố Khác Nhau Của Thánh Lễ 

Đọc và giảng lời Chúa 

29. Khi Sách Thánh được đọc trong Hội Thánh thì chính Thiên Chúa nói với dân Ngài và Đức Kitô, hiện 
điện trong lời của Người và loan báo Tin Mừng. 

Bởi đó, mọi người phải kính cần lắng nghe các bài đọc lời Chúa, một yếu tố rất quan trọng trong Phụng 
vụ. Mặc dầu lời Chúa trong các bài đọc Thánh Kinh hướng về mọi người, thuộc mọi thời đại, và họ có thê 
hiểu được, nhưng lời Chúa sẽ được hiểu biết hơn và hữu hiệu hơn, nhờ việc trình bày sống động, tức là nhờ 
bài giảng, là thành phần của hành động phụng vụ. 

Các lời nguyện và các phần khác dành cho linh mục 

30. Trong các phần dành cho linh mục, thì trước hết là kinh nguyện Thánh Thể, đỉnh cao của toàn bộ 
việc cử hành. Kế đến là các lời nguyện, tức là lời nguyện nhập lễ, lời nguyện tiến lễ và lời nguyện hiệp lễ. 
Những lời nguyện này được linh mục, đại diện Chúa Kitô, chủ tọa cộng đoàn, đọc, và thay mặt toàn thê dân 
thánh cùng những người chung quanh dâng lên Thiên Chúa. Vì thế, gọi các kinh này là "kinh nguyện chủ 
tọa" thì thật đúng. 

31. Với tư cách chủ tọa cộng đoàn đã được quy tụ, linh mục còn phải nói ít lời nhắn nhủ đã trù liệu trong 
chính nghỉ thức. Nơi nào chữ đỏ cho phép, thì vị chủ tế có thê thích ứng những lời nhắn nhủ cách nào đó, 
nhằm đáp ứng khả năng tiếp thu của những người tham dự. Tuy nhiên, linh mục phải chú ý tới điều này, là 
luôn tuân giữ ý nghĩa của lời nhắn nhủ đã được đề ra trong sách phụng vụ và dùng ít lời mà diễn tả ý tưởng 
đó. Linh mục chủ tế cũng phải điều hành phần lời Chúa và ban phép lành cuối cùng. Hơn nữa, chính linh 
mục chủ sự cũng được phép nói ít lời vắn tắt trong những lúc này: 

Sau lời chào đầu lễ và trước hành động thống hồi đề dẫn các tín hữu vào Thánh lễ trong ngày; 

Trước các bài đọc để dẫn vào phụng vụ lời Chúa; 

Trước kinh Tiền tụng để dẫn vào kinh nguyện Thánh Thẻ, nhưng không bao giờ được nói trong chính 
kinh nguyện Thánh Thẻ; 

Và trước khi giải tán để kết thúc toàn bộ việc cử hành thánh. 


32. Bản chất các kinh nguyện "chủ tọa" buộc linh mục phải đọc rõ ràng, lớn tiếng, và buộc mọi người 
phải chăm chú lắng nghe. Vì thế, khi linh mục đọc các kinh này, không ai được đọc hay hát kinh nào khác, 
cũng không được đánh đàn hay chơi nhạc cụ nào khác. 

343. Vì chưng, với tư cách là chủ tọa và nhân danh Hội Thánh và cộng đoàn được quy tụ, linh mục đọc 
các kinh nguyện. Tuy nhiên, đôi khi ngài chỉ đọc với tư cách cá nhân để xin cho được chu toàn thừa tác vụ 
với tâm hồn chăm chú và đạo đức hơn. Đó là những kinh phải đọc thầm trước khi đọc bài Tin Mừng, khi 
chuẩn bị của lễ, cũng như trước và sau khi rước lễ. 

Những công thức khác dùng trong Thánh lễ 

34. Vì, tự bản chất, việc cử hành Thánh lễ có tính cách cộng đoàn, cho nên những lời đối đáp giữa linh 
mục và cộng đoàn đang qui tụ, cũng như các lời tung hô, có một giá trị lớn lao. Vì chưng, đó không chỉ là 
những dấu bên ngoài của một cử hành chung, nhưng còn là những yếu tố trợ giúp và làm nên sự hiệp thông 
giữa linh mục vả cộng đoàn. 

35. Các lời tung hô và câu đáp lại các lời chào và lời cầu nguyện của linh mục, tạo nên một mức độ tham 
dự tích cực, là điều phải được các tín hữu hiện diện thực hành khi tham dự, bất kỳ Thánh lễ được cử hành 
dưới hình thức nảo, ngõ hầu hành động của toàn thể cộng đoàn được biểu lộ cách rõ ràng và nồng nhiệt 
hơn. 

36. Còn những phần khác rất hữu ích để biểu lộ và giúp cho việc tham dự tích cực của tín hữu, và là 
những phần thuộc về toàn thể cộng đoàn được quy tụ, đó là hành động thống hối, việc tuyên xưng đức tin, 
lời nguyện chung và kinh Lạy Cha. 

37. Sau hết, trong các công thức khác: 

a) Có những công thức tạo nên một nghi thức hay một hành vi biệt lập, như thánh thi Vĩnh Danh, thánh 
vịnh đáp ca, Alleluia và lời tung hô trước bài Tin Mừng, bài ca Thánh! Thánh! Thánh!, lời tung hô sau 
truyền phép, bài hát sau Hiệp lễ; 

b) Có những công thức khác đi theo một nghi thức, như ca nhập lễ, ca tiến lễ, ca bẻ bánh (Lạy Chiên 
Thiên Chúa) và ca hiệp lễ. 

Cách đọc các bản văn khác nhau 

38. Đối với những văn bản phải đọc rõ ràng và lớn tiếng, cho dù là do linh mục, phó tẾ, thầy đọc sách, 
hay tất cả mọi người, thì phải liệu sao cho giọng đọc phù hợp với từng loại bản văn, tùy theo đó là bài đọc, 
lời nguyện, lời nhắn nhủ, lời tung hô, hay bài hát, đồng thời cũng phải phù hợp với hình thức cử hành và 
tính cách long trọng của buổôi lễ. Ngoài ra, còn phải để ý đến tính chất của các ngôn ngữ khác nhau và bản 
sắc của mỗi dân tộc. 

Vậy, trong các chữ đỏ và các quy tắc sau đây, khi dùng từ "nói" hay "đọc" phải hiểu cả về hát lẫn đọc, 
và phải tuân giữ các nguyên tắc nêu trên. 

Tầm quan trọng của bài hát 

39. Thánh Tông đồ khuyên Kitô hữu, lúc hội họp mong đợi Chúa đến, hãy cùng nhau hát những bài 
thánh vịnh, thánh thi và thánh ca thiêng liêng (x. C1 3,16). Quả vậy, hát là dấu chỉ niêm vui trong tâm hồn 
(x. Cv 2,46). Bởi đó, thánh Augustinô nói cách chí lý: "Hát là hành động của người đang yêu". Và ngay từ 
ngàn xưa, đã có câu phương ngôn: "hát hay là cầu nguyện hai lần". 

40. Vậy việc sử dụng ca hát khi cử hành Thánh lễ phải là điều quan trọng, nhưng phải lưu ý đến bản sắc 
của môi dân tộc và khả năng của mỗi cộng đoàn phụng vụ. Mặc dầu không luôn cần thiết, ví dụ: trong lễ 
các ngày trong tuần, hát hết những phần, theo bản chất là phải hát, nhưng dứt khoát phải liệu sao đừng bỏ 
qua các bài hát của các thừa tác viên và cộng đoàn trong các cử hành Chúa nhật và lễ buộc. 

Tuy nhiên, trong thực tế, khi chọn những phần đề hát, thì phải dành ưu tiên cho những phần quan trọng 
hơn, nhất là những phần do linh mục, hoặc phó tế hay độc viên hát, có cộng đoàn đáp; hoặc những phần mà 
cả linh mục và cộng đoàn cùng hát. 

41. Với tư cách là điệu ca riêng của phụng vụ Rôma, bình ca, tức điệu ca "Grêgôrianô", phải chiếm địa 
VỊ ưu tiên đối với các điệu ca cùng loại. Còn các loại thánh nhạc khác, đặc biệt nhạc đa âm không hề bị loại 
bỏ miễn là hợp với tinh thần phụng vụ và giúp mọi tín hữu tham dự sốt sắng hơn. 

Vì các cuộc tụ tập các tín hữu thuộc nhiều quốc gia mỗi ngày mỗi gia tăng, nên thật hữu ích nếu mọi 
người có thê cùng hát ít là một số kinh trong phần Thường lễ bằng tiếng Latinh với cung điệu dễ hát, đặc 
biệt là kinh Tin Kính và kinh Lạy Cha. 

Cử chỉ và điệu bộ của thân xác 


42. Cử chỉ và điệu bộ của cả linh mục lẫn phó tế hay các thừa tác viên cũng như của dân chúng phải thế 
nào đề toàn thể cuộc cử hành đượm vẻ đẹp đơn sơ trang trọng, giúp thấy rõ ý nghĩa thật và đầy đủ của các 
phần khác nhau cũng như làm cho mọi người được tham dự dễ dàng hơn. Bởi thế, cần phải chú ý tới những 
qui định của Qui chế tổng quát này và theo cách thực hành truyền thống của Nghỉ lễ Rôma, cũng như những 
gì đem lại lợi ích thiêng liêng chung cho dân Chúa hơn là theo sở thích hay phán đoán của riêng mình. 

Điệu bộ chung mà mọi người tham dự phải giữ là dấu chỉ của sự hợp nhất giữa các thành phần của cộng 
đoàn Kitô hữu đang quy tụ đề cử hành phụng vụ thánh: nó biểu lộ và khích lệ tâm hồn cũng như tình cảm 
của các người tham dự. 

43. Các tín hữu đứng: từ khi bắt đầu ca nhập lễ, hoặc khi linh mục tiến tới bàn thờ, cho đến hết lời 
nguyện nhập lễ; khi đọc bài ca Alleluia trước bài Tin Mừng; khi đọc bải Tin Mừng; khi đọc kinh Tin Kính 
và lời nguyện chung; và từ lời mời gọi "Anh chị em hãy câu nguyện" trước lời nguyện tiến lễ cho đến hết 
lễ, trừ những gì nói sau đây. 

Các tín hữu ngôi: khi đọc các bài đọc và thánh vịnh đáp ca trước bài Tin Mừng: khi nghe giảng và khi 
chuẩn bị lễ vật trong phần dâng lễ; và tùy nghi, khi giữ thính lặng thánh sau khi rước lễ. 

Các tín hữu qu}: khi truyền phép Mình Thánh và Máu Thánh, trừ khi bị ngăn trở, vì lý do sức khoẻ, vì 
nơi chốn chật hẹp hoặc vì quá đông người dự lễ, hay vì những lý do chính đáng nào khác. Còn những ai 
không quỳ gối lúc truyền phép, thì phải cúi mình khi linh mục cúi mình sau truyên phép. 

Tuy nhiên, Hội đồng Giám mục được quyền thích nghi các cử chỉ và điệu bộ ghi trong phần Nghi thức 
Thánh lễ, sao cho phù hợp với bản sắc và truyền thống hợp lý của các dân tộc, theo tiêu chuẩn luật pháp. 
Nhưng cũng phải liệu sao cho phù hợp với ý nghĩa và tính chất của từng phần Thánh lễ. Tại Việt Nam, các 
tín hữu có thói quen quỳ gồi suốt từ sau lời tung hô Thánh! Thánh! Thánh! cho đến hết kinh nguyện Thánh 
Thể và trước lúc rước lễ khi linh mục đọc: Đây Chiên Thiên Chúa. Đó là điều đáng khen nên giữ. 

Đề có sự đồng nhất trong cử chỉ và điệu bộ suốt buổi lễ, các tín hữu phải tuân theo những lời bảo của 
phó tế hay của thừa tác viên giáo dân, hoặc linh mục, trong khi cử hành, theo những gì đã qui định trong 
Sách lê. 

44. Trong các cử chỉ, phải kể cả các hành động và các cuộc rước: khi linh mục cùng với phó tế và các 
thừa tác viên tiến ra bàn thờ; khi phó tế rước sách Tin Mừng đến giảng đài trước khi công bố bài Tin Mừng; 
khi các tín hữu dâng lễ vật và tiến lên rước lễ. Nên liệu sao cho các hành động và các cuộc rước đó diễn ra 
cách tốt đẹp, đang khi hát những bài thích hợp theo như quy luật đã ấn định cho từng việc. 

Thỉnh lặng 

45. Thỉnh lặng thánh là một thành phần của việc cử hành; vì thế phải được giữ vào đúng lúc của nó. Tính 
chất của sự thính lặng tùy thuộc vào lúc phải giữ trong mỗi cử hành. Thật vậy, trong hành động thống hối 
và sau lời mời cầu nguyện, là để mọi người hồi tâm lại; sau bài đọc hoặc bài giảng là để mọi người suy gẫm 
vẫn tắt về những gì đã nghe; còn sau khi rước lễ thì để ca ngợi và cầu xin Thiên Chúa trong lòng. 

Ngay trước khi cử hành Thánh lễ, rất nên giữ thính lặng trong nhà thờ, trong phòng thánh và trong những 
nơi gần cận, để mọi người đọn lòng cử hành các mầu nhiệm thánh cách sốt săng và đúng phép. 


II. Từng Phần Của Thánh Lễ 

A. Những nghỉ thức mở đầu 

46. Tất cả những lễ nghỉ đi trước phụng vụ lời Chúa, tức là ca nhập lễ, lời chào, hành động thống hối, 
kinh Lạy Chúa, xin thương xót, thánh thi Vinh Danh Thiên Chúa và lời nguyện nhập lễ đều có tính cách 
mở đầu, dẫn nhập và chuẩn bị. 

Mục đích của các lễ nghi này là giúp cho các tín hữu đang tụ họp được hiệp thông với nhau và chuẩn bị 
tâm hồn họ nghe lời Chúa cách nghiêm chỉnh và cử hành Thánh lễ cách xứng đáng. 

Trong một sỐ trường hợp, khi có một cử hành đi trước và được nối liền với Thánh lễ theo qui luật của 
các sách phụng vụ, thì những lễ nghi mở đầu Thánh lễ được bỏ qua hay được cử hành theo cách thức riêng. 

Ca nhập lễ 

47. Khi dân chúng đã tụ họp và đang khi linh mục cùng với phó tế và các thừa tác viên tiến vào thì hát 
ca nhập lễ. Bài ca này có mục đích mở đầu việc cử hành, giúp hợp nhất cộng đoàn, hướng tâm hồn họ về 
mẫu nhiệm mùa phụng vụ hay ngày lễ và để kèm theo cuộc rước linh mục và các thừa tác viên tiến đến bàn 
thánh. 

48. Ca nhập lễ được hát luân phiên giữa ca đoàn và cộng đoàn, hoặc cũng theo thê thức ấy, giữa ca viên 
và cộng đoàn, hoặc tất cả do cộng đoàn hay ca đoàn hát. Có thể dùng tiền xướng cùng với thánh vịnh đi 


kèm có trong sách Các bài ca tiễn cấp của Phụng vụ Rôma (Graduale Romanum) hay sách Các bài ca tiễn 
cấp đơn giản của Phụng vụ Rôma (Graduale Romanum simplex); hoặc dùng một ca khúc nào khác thích 
hợp với cuộc cử hành, hoặc với tính chất của ngày lễ hay mùa phụng vụ mà bản văn đã được Hội đồng 
Giám mục chuẩn nhận. 

Tại Việt Nam, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội Đồng Giám mục sẽ tuyển chọn một số bài thích hợp 
và đệ trình lên Hội Đồng Giám mục để xét duyệt và phô biến. 

Nếu không hát ca nhập lễ, thì tất cả hoặc một vài giáo dân hoặc một độc viên, đọc ca nhập lễ ghi sẵn 
trong Sách lễ. Nếu ¡ không có ai đọc, thì chính linh mục đọc, khi â ấy ngài có thể thích ứng theo như đã nói về 
lời nhắn nhủ đầu lễ (xem số 31). 

Chào bàn thờ và cộng đoàn 

49. Khi tới cung thánh, linh mục, phó tế và các thừa tác viên cúi mình chào bàn thờ. 

Đề tỏ lòng tôn kính, linh mục và phó tế hôn bàn thờ; rồi linh mục tùy nghi xông hương thánh giá và bàn 
thờ. 

Tại Việt Nam, linh mục có thể vái nhang và cắm vào bát hương trước bàn thờ, hoặc đồ hương vảo bình 
than cháy trong lư hương đặt trước bàn thờ. (Cách thức xông hương và xá nhang, xem ở dưới, sô 277). 

50. Dứt ca nhập lễ, linh mục đứng tại ghế, cùng toàn thê cộng đoàn làm dấu thánh giá trên mình. Tiếp 
đó, linh mục dùng lời chào biểu thị cho cộng đoàn biết sự hiện diện của Chúa. Lời chào của linh mục và 
câu đáp của cộng đoàn nói lên mầu nhiệm của Hội Thánh được quy tụ. 

Sau lời chào, linh mục hoặc phó tế hoặc một thừa tác viên giáo dân có thể nói rất văn tắt dẫn đưa cộng 
đoàn vào Thánh lễ ngày hôm ấy. 

Hành động thống hối 

51. Tiếp đến, linh mục mời mọi người thống hối. Sau giây lát thinh lặng, tất cả cộng đoàn đọc công thức 
thú tội chung và linh mục đọc lời xá giải để kết thúc, tuy nhiên lời xá giải này không có hiệu lực của bí tích 
Sám hối. 

Ngày Chúa nhật, nhất là trong mùa Phục sinh, thay vì hành động thống hồi thường lệ, đôi khi có thể làm 
phép và rảy nước thánh đề tưởng nhớ bí tích Thanh tây. 

Lạy Chúa, xin thương xót 

52. Sau hành động thống hối, bao giờ cũng xướng kinh Lạy Chúa, xin thương xót trừ khi đã đọc lời tung 
hô này trong hành động thống hối. Vì là bài ca các tín hữu dùng để ca tụng và kêu cầu lòng thương xót của 
Chúa, nên thông thường mọi người cùng hát, nghĩa là cả dân chúng lẫn ca đoàn hay ca viên đều góp phần 
vào đó. 

Thường mỗi lời tung hô được hát hai lần, nhưng tùy theo đặc tính của ngôn ngữ khác nhau, hoặc nghệ 
thuật âm nhạc, hoặc vì hoàn cảnh, cũng có thê hát nhiều lần. Khi lời tung hô Lạy Chúa, xin thương xót được 
hát như là một phần của hành động thống hối, thì thêm "một câu ngắn" trước mỗi lời tung hô. 

Thánh thi Vinh danh 

53. Vinh danh là một thánh thi có từ rất lâu đời và đáng kính mà Hội Thánh, được Chúa Thánh Thần 
quy tụ, dùng để tôn vinh Chúa Cha và Chiên Con và cầu khẩn với Chiên Con. Không được thay thế bản 
văn của thánh thi này bằng bản văn nào khác. Linh mục, hoặc tùy nghi, một ca viên hay cả ca đoàn xướng, 
rồi hoặc tất cả mọi người cùng hát, hoặc cộng đoàn hát luân phiên với ca đoàn, hoặc một mình ca đoàn hát. 
Nếu không hát thì phải đọc, hoặc mọi người đọc chung, hoặc chia hai bè. 

Thánh thi này được hát hay đọc trong các Chúa nhật ngoài Mùa Vọng và Mùa Chay, trong các lễ trọng 
và lễ kính, và trong các cử hành đặc biệt khá long trọng. 

Lời nguyện nhập lễ 

54. Tiếp đến, linh mục mời cộng đoàn cầu nguyện; và mọi người cùng linh mục thinh lặng trong giây 
lát, để ý thức mình đang ở trước thánh nhan Thiên Chúa và có thê nói lên trong lòng những nguyện ước của 
mình. Rồi linh mục đọc lời nguyện, quen gọi là "lời nguyện nhập lễ", lời nguyện này nói lên đặc tính của 
việc cử hành. Theo truyền thống ngàn xưa của Hội Thánh, lời nguyện nhập lễ thường hướng về Chúa Cha, 
nhờ Chúa Kitô, trong Chúa Thánh Thần, và kết bằng câu kết đài có tính Ba Ngôi, như sau: 

- Nếu hướng về Chúa Cha: Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa (Cha), là Thiên Chúa và 
là Chúa chúng con. Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa (Cha) trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần 
đến muôn đời. 

- Nếu lời nguyện hướng về Chúa Cha, nhưng cuối lời nguyện đã nhắc tới Chúa Con, thì: Người là Thiên 
Chúa hằng sống và hiên trị cùng Chúa (Cha), trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 


- Nếu hướng về Chúa Con, thì: Chúa là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, trong 
sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn kết hợp với lời nguyện và thưa lời tung hô Amen đề nhận lời nguyện làm của mình. Trong 
Thánh lễ, luôn chỉ đọc một lời nguyện nhập lễ duy nhất. 

B. Phụng vụ lời Chúa 

55. Các bài lấy từ Thánh Kinh, cùng với các bài hát xen giữa, tạo nên phần chính của phụng vụ lời Chúa; 
còn bài giảng, kinh Tin kính và lời nguyện chung, cũng gọi là lời nguyện tín hữu, khai triển và kết thúc 
phần này. Qua các bài đọc, được bài giảng giải thích, Thiên Chúa nói với dân Ngài, Ngài mạc khải mầu 
nhiệm cứu chuộc và ơn cứu độ, đồng thời cung cấp lương thực thiêng liêng: chính Đức Kitô hiện diện giữa 
các tín hữu qua lời của Người. Nhờ sự thinh lặng và các bài hát, cộng đoàn làm cho lời Chúa thành của 
mình; và nhờ lời tuyên xưng đức tin, họ gắn bó với lời Chúa; và được lời Chúa nuôi dưỡng, nhờ lời nguyện 
chung, họ dâng lời cầu xin cho các nhu cầu của toàn thể Hội Thánh và cho cả thế giới được cứu độ. 

Thỉnh lặng 

56. Phụng vụ lời Chúa phải được cử hành thế nào đề giúp cho cộng đoàn suy niệm, nên phải tránh mọi 
hình thức vội vã khiến người ta khó hồi tâm. Trong phụng vụ lời Chúa, nên có những lúc thính lặng ngắn, 
phù hợp với cộng đoàn đang hiện diện, nhờ đó, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, lời Chúa thắm nhập 
lòng người và chuẩn bị họ đáp lại bằng lời cầu nguyện. Tùy hoàn cảnh, có thể giữ thỉnh lặng sau bài đọc 
thứ nhất và thứ hai, cũng như sau bài giảng. 

Các bài đọc Thánh Kinh 

57. Trong các bài đọc, bàn tiệc lời Chúa được dọn ra cho các tín hữu và các kho tàng Thánh Kinh được 
mở ra cho họ. Bởi thế, nên giữ thứ tự các bài đọc Thánh Kinh để cho người ta thấy TÕ Sự thống nhất của cả 
hai giao ước và lịch sử cứu độ, cũng không được phép thay thế các bài đọc và thánh vịnh đáp ca vốn chứa 
đựng lời Chúa, bằng các bản văn khác ngoài Thánh Kinh. 

58. Trong Thánh lễ có cộng đoàn, các bài đọc luôn phải đọc trên giảng đài. 

59. Theo truyền thống, việc đọc các bải đọc không phải là nhiệm vụ của vị chủ tọa, mà là của thừa tác 
viên. Thừa tác viên đọc sách đọc các bải đọc, còn phó tế hoặc một linh mục khác công bố Tin Mừng. Nhưng 
nếu không có phó tế hay linh mục nào khác, thì chính linh mục chủ tế đọc bải Tin Mừng. Nếu không có 
thầy đọc sách thích hợp nào, thì chính linh mục chủ tế đọc cả các bài khác. 

Sau mỗi bài đọc, người đọc xướng lời tung hô, và cộng đoàn hiện diện đáp lại đề tôn vinh lời Chúa mà 
họ đã đón nhận bằng đức tin và lòng biết ơn. 

60. Bài đọc Tin Mừng là đỉnh cao của phụng vụ lời Chúa. Chính Phụng vụ dạy ta phải hết lòng tôn kính 
bài đọc này, vì Phụng vụ dành cho bài Tin Mừng sự tôn kính đặc biệt hơn các bài đọc khác: về phía thừa 
tác viên được đề cử đề đọc thì phải đọn mình nhờ lời chúc lành hay lời cầu nguyện; về phía các tín hữu, thì 
phải tung hô để nhìn nhận và tuyên xưng Đức Kitô đang hiện diện và nói với họ; họ đứng để nghe Tin 
Mừng: ngoài ra còn có những dấu chỉ tôn kính đặc biệt dành riêng cho Sách Tin Mừng. 

Thánh vịnh đáp ca 

61. Sau bài đọc thứ nhất là thánh vịnh đáp ca, bài ca này là thành phần trọn vẹn của phụng vụ lời Chúa 
và rất quan trọng về mặt phụng vụ và mục vụ, vì giúp suy niệm lời Chúa. 

Thánh vịnh đáp ca phải thích hợp với mỗi bài đọc và thường phải lấy từ Sách Bài đọc. 

Nên hát thánh vịnh đáp ca, ít là câu đáp của cộng đoàn. Người xướng hoặc hát thánh vịnh sẽ xướng hoặc 
hát thánh vịnh tại giảng đài hay tại một nơi thích hợp, đang khi toàn thể cộng đoàn ngồi nghe và hơn thẻ, 
thông thường còn tham dự bằng những câu đáp, trừ khi thánh vịnh được hát liên tục, nghĩa là không có câu 
đáp. Tuy nhiên, để cộng đoàn có thể hát những câu đáp dễ dàng hơn, một số bản văn của các câu đáp và 
các thánh vịnh đã được chọn sẵn cho từng mùa trong năm, hoặc cho từng bậc thánh nhân, để mỗi khi hát 
thánh vịnh, có thể dùng các bản văn này thay cho bản văn tương ứng với bài đọc. Nếu không thê hát thánh 
vịnh, thì đọc cách nào cho phù hợp để giúp suy niệm lời Chúa. 

Thay thế cho thánh vịnh được chỉ định trong Sách bài đọc, cũng có thể hát ca tiến cấp lấy ở sách Các 
bài ca tiễn cấp của Phụng vụ Rôma hoặc thánh vịnh đáp ca, hoặc thánh vịnh đáp ca và lời tung hô Alleluia 
lấy ở sách Các bài ca tiến cấp đơn giản của Phụng vụ Rôma, như được trình bày trong các sách đó. 

Lời tung hô trước bài Tin Mừng 

62. Sau bài đọc liền trước bài Tin Mừng, hát Alleluia hay bài nào khác do chữ đỏ quy định tùy mùa 
phụng vụ. Lời tung hô như vậy tự nó là một nghi thức hoặc một hành vi độc lập, qua đó cộng đoàn tín hữu 
đón chào Chúa sắp nói với mình trong Tin Mừng và dùng lời hát tuyên xưng niêm tin của mình. Ca đoàn 


hoặc ca viên xướng trước Alleluia, mọi người đứng hát, và nếu cần thì lặp lại. Còn câu tung hô thì ca đoàn 
hoặc ca viên hát. 

a) Alleluia được hát trong các mùa ngoài Mùa Chay, câu tung hô lấy ở Sách Bài đọc, hoặc sách Các bài 
ca tiến cấp . 

b) Mùa Chay, thay vì Alleluia thì hát câu tung hô trước bài Tin Mừng có trong Sách Bài đọc. Cũng có 
thể hát một thánh vịnh khác hay ca tiếp liên mùa Chay, như thấy trong sách Các bài ca tiễn cấp. 

63. Nếu trước Tin Mừng chỉ có một bài đọc, thì: 

a) Trong mùa phải đọc Allelula, có thê sử dụng thánh vịnh có Alleluia, hoặc thánh vịnh và Alleluia với 
câu tung hô. 

b) Trong mùa không được đọc Alleluia, có thể sử dụng thánh vịnh và câu xướng trước bài Tin Mừng, 
hoặc chỉ một mình thánh vịnh thôi. 

c) Alleluia hoặc lời tung hô trước bài Tin Mừng, nếu không hát thì có thê bỏ. 

64. Ngoài lễ Phục sinh và lễ Hiện Xuống thì tùy nghi có thê bỏ qua ca tiếp liên. Nếu đọc, thì đọc trước 
Alleluia. 

Bài giảng 

65. Bài giảng là thành phần của Phụng vụ và rất được khuyến khích, vì cần thiết để nuôi dưỡng đời sống 
Kitô giáo. Phải diễn giải hoặc một khía cạnh của các bài đọc Thánh Kinh, hoặc các bản văn nào khác thuộc 
phần chung hay phần riêng của Thánh lễ ngày đó, có liên hệ tới mầu nhiệm được kính nhớ, hay nhu cầu 
đặc biệt của thính giả. 

66. Thông thường bài giảng hoặc do chính linh mục chủ tế, hoặc một vị đồng tế được ngài ủy thác, đảm 
nhiệm. Đôi khi, cũng có thể tùy nghi trao cho một phó tế, nhưng không bao giờ trao cho một giáo dân65. 
Trong những trường hợp đặc biệt và có lý do chính đáng, Đức Giám mục hoặc một linh mục khác, hiện 
diện nhưng không thê đông tế, cũng có thê giảng. 

Vào các ngày Chúa nhật và lễ buộc, trong mọi Thánh lễ cử hành có cộng đoàn tham dự, phải giảng và 
không được bỏ, trừ khi có lý do quan trọng; còn các ngày khác cũng nên giảng, nhất là các ngày trong tuần 
mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh, và trong các lễ khác cũng như các dịp có khá đông người tới nhà 
thờ. 

Sau bài giảng, nên giữ thinh lặng một khoảng thời gian vắn. 

Tuyên xưng đức tin 

67. Kinh Tin kính, cũng gọi là lời tuyên xưng đức tin, nhằm làm cho cộng đoàn hiện diện đáp lại lời 
Chúa đã được công bồ trong các bài đọc lấy từ Thánh Kinh và được trình bày qua bài giảng; đồng thời khi 
tuyên xưng đức tin theo công thức đã được chuẩn nhận đề dùng trong phụng vụ, họ nhớ lại và tuyên xưng 
các mầu nhiệm cao cả của đức tin, trước khi bắt đầu cử hành các mầu nhiệm ấy trong bí tích Thánh Thể. 

68. Kinh Tin kính phải do linh mục hát hoặc đọc chung với cộng đoàn vào các ngày Chúa nhật và lễ 
trọng: cũng có thê đọc trong những cử hành đặc biệt khá long trọng. 

Nếu hát, thì linh mục, hoặc tùy nghi, một ca viên hay ca đoàn xướng lên, rồi tất cả mọi người cùng hát, 
hoặc cộng đoàn hát luân phiên với ca đoàn. 

Nếu không hát, thì mọi người cùng đọc hoặc chia làm hai bẻ đối đáp. 

Lời nguyện chung 

69. Trong lời nguyện chung, cũng gọi là lời nguyện tín hữu, một cách nào đó cộng đoàn đáp lại lời Chúa 
mà họ vừa đón nhận trong đức tin và thực thi chức vụ linh mục nhận được qua bí tích Thanh Tây mà dâng 
lên Thiên Chúa những lời nguyện cầu xin ơn cứu độ cho mọi người. Thường nên đọc lời nguyện này trong 
các Thánh lễ có giáo dân tham dự để cầu cho Hội Thánh, cho các nhà cầm quyên, cho những người đang 
gặp các khó khăn khác nhau, cho hết mọi người và cho toàn thể thế giới được ơn cứu độ. 

70. Những ý nguyện thường theo thứ tự này là: 

a) Cho các nhu cầu của Hội Thánh; 

b) Cho các nhà cầm quyền và cho toàn thế giới được ơn cứu độ; 

c) Cho các người đang gặp bất cứ khó khăn nào; 

d) Cho cộng đoàn địa phương. 

Nhưng trong một buổi cử hành đặc biệt nào đó, như là Thêm sức, Hôn phối, An táng, thì thứ tự các ý 
nguyện có thê ưu tiên cho trường hợp đặc biệt đó. 


71. Chính linh mục chủ tế sẽ điều khiến việc cầu nguyện tại ghế. Ngài nói vắn tắt mấy lời dẫn nhập mời 
gọi các tín hữu cầu nguyện và ngài đọc lời nguyện kết thúc. Những ý nguyện đưa ra phải giản dị, bằng 
những lời vắn tắt tự nhiên và thận trọng, diễn tả ý nguyện của toàn thể cộng đoàn. 

Thường thì các ý nguyện được đọc từ giảng đài hoặc một nơi khác thích hợp, do phó tế, hoặc do một ca 
viên, hoặc một độc viên, hoặc một tín hữu giáo dân. 

Còn cộng đoàn thì đứng và biểu lộ lời nguyện của mình, hoặc bằng lời kêu cầu chung sau mỗi ý nguyện 
được xướng lên, hoặc bằng cách cầu nguyện trong thỉnh lặng. 

C. Phụng vụ Thánh Thể 

72. Trong bữa tối sau hết, Đức Kitô đã thiết lập hy lễ và bữa tiệc vượt qua, nhờ đó hy lễ thập giá vẫn 
tiếp tục hiện diện trong Hội Thánh khi linh mục, đại diện Chúa Kitô, làm cùng một việc chính Chúa Kitô 
đã làm và ủy thác cho các môn đệ làm, để tưởng nhớ đến Người. 

Quả vậy, Đức Kitô đã cầm lấy bánh và chén, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: Các 
con hãy nhận lấy, hãy ăn, hãy uống; đây là Mình Thây, đây là chén Máu Thây. Các con hãy làm việc này 
để tưởng nhớ đến Thây. Vì thế Hội Thánh sắp đặt toàn thể việc cử hành Thánh Thể theo các phần tương 
ứng với những lời và những cử chỉ của Đức Kitô, như sau: 

1) Trong phần chuẩn bị lễ vật, bánh, rượu cùng với nước được đem tới bàn thờ, tức là những gì Đức 
Kitô đã cầm lấy trong tay. 

2) Trong kinh nguyện Thánh Thể, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa về tất cả công trình cứu độ, và lễ vật được 
trở thành Mình và Máu Đức Kitô. 

3) Nhờ việc bẻ bánh và việc hiệp lễ, các tín hữu tuy nhiều, nhưng tất cả đều lãnh nhận từ cùng một tắm 
bánh là Mình Chúa và từ cùng một chén rượu là Máu Chúa, cũng một cách như các Tông đồ đã nhận từ 
chính tay Đức Kitô. 

Chuẩn bị lễ vật 

73. Bắt đầu phần phụng vụ Thánh Thể, các lễ vật được đưa lên bàn thờ và sẽ trở thành Mình và Máu 
Chúa Kitô. 

Trước hết phải chuẩn bị bàn thờ hay bàn ăn của Chúa, tâm điểm nơi diễn ra toàn bộ phần phụng vụ 
Thánh Thẻ, phải trải trên đó một khăn thánh, đặt khăn lau chén, sách lễ và chén lễ, trừ khi chén lễ được dọn 
ở bàn phụ. 

Tiếp đến là đem lễ vật lên: nên để giáo dân dâng bánh và rượu, linh mục hay phó tế nhận tại một nơi 
thuận tiện, và đưa lên bàn thờ. Mặc dầu ngày nay giáo dân không còn mang bánh rượu của mình đến để 
dùng vào việc phụng vụ như xưa, nhưng việc dâng lễ vật vẫn giữ được giá trị và ý nghĩa thiêng liêng của 
nó. 

Cũng được nhận tiền bạc hay các phẩm vật khác, do tín hữu mang đến hay được quyên ngay trong nhà 
thờ để giúp người nghèo hay nhà thờ, những phẩm vật này được đặt ở một nơi xứng hợp ngoài bàn thờ. 

74. Khi đoàn rước lễ vật tiến lên, thì hát ca tiến lễ (x. số 37, b) và kéo đài bài hát ít là cho tới khi đặt lễ 
vật trên bàn thờ. Quy luật về cách hát ca tiễn lễ cũng giống như cách hát ca nhập lễ (x. số 48). Luôn có thể 
hát ca tiến lễ cả khi không có rước của lễ lên. 

75. Linh mục đặt bánh và rượu trên bàn thờ trong khi đọc những công thức đã được qui định. Có thê 
xông hương lễ vật đặt trên bàn thờ, rồi xông hương thánh giá và chính bàn thờ, để nói lên răng lễ vật và lời 
câu nguyện của Hội Thánh cũng ví như hương trầm bay lên trước thánh nhan Chúa. Sau đó, phó tế hay thừa 
tác viên nào khác có thể xông hương cho linh mục, vì ngài đã được lãnh tác vụ thánh, và xông hương cho 
cộng đoàn, vì phẩm giá do phép Thanh Tây ban tặng. 

76. Sau đó, linh mục rửa tay bên cạnh bàn thờ: nghi thức này biểu lộ lòng ước ao được thanh tây trong 
tâm hồn. 

Lời nguyện tiến lễ 

77. Sau khi đặt lễ vật trên bàn thờ và hoàn tất những nghi thức đi kèm, qua lời mời cộng đoàn cùng cầu 
nguyện và đọc lời nguyện tiễn lễ, linh mục kết thúc phần chuẩn bị lễ vật và sửa soạn đọc kinh nguyện Thánh 
Thê. 

Trong Thánh lễ chỉ đọc một lời nguyện tiến lễ và kết bằng câu kết ngắn, nghĩa là: Chúng con cầu xin 
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Nhưng nêu ở cuối lời nguyện vừa nói tới Chúa Con, thì đọc: Người hằng 
sống và hiển trị muôn đời. 

Cộng đoàn kết hợp với lời cầu nguyện và làm cho lời cầu nguyện trở thành của mình khi đáp lại bằng 
lời tung hô: Amen. 


Kinh nguyện Thánh Thể 

78. Bây giờ bắt đầu đi vào tâm điểm và cao điểm của toàn bộ việc cử hành nghĩa là đến chính kinh 
nguyện Thánh Thể, là kinh nguyện tạ ơn và hiến thánh. Linh mục mời cộng đoàn hướng tâm hồn lên đề cầu 
nguyện và tạ ơn Thiên Chúa; đồng thời liên kết họ với mình trong lời cầu nguyện, đề nhân danh tất cả cộng 
đoàn dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha, nhờ Đức Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thân. Ý nghĩa của lời 
cầu nguyện này là đề toàn thê . cộng đoàn tín hữu kết hiệp với Đức Kitô mà tuyên xưng những kỳ công của 
Thiên Chúa và hiến dâng hy lễ. Kinh nguyện Thánh Thể đòi mọi người cung kính và thinh lặng lắng nghe. 

79. Những yếu tố chính tạo nên kinh nguyện Thánh Thể, có thể phân biệt như sau: 

a) Tạ ơn (đặc biệt được nêu rõ trong lời tiền tụng) khi linh mục nhân danh toàn thê dân thánh ngợi khen 
Thiên Chúa Cha và cảm tạ Ngải về tất cả công trình cứu độ, hoặc vì lý do nào đặc biệt, tùy ngày, tùy lễ, tùy 
mùa khác nhau. 

b) Tưng hô: toàn thể cộng đoàn hợp cùng các các Dũng thần trên trời, hát bài ca Thánh, Thánh, Thánh. 
Lời tung hô này là thành phần của chính kinh nguyện Thánh Thể, nên cả cộng đoàn và linh mục cùng hợp 
tiêng. 

©) Lời câu khẩn Chúa Thánh Thần: Hội Thánh dâng lời kêu cầu đặc biệt nài xin quyền năng Chúa Thánh 
Thần để các lễ vật do con người dâng lên được Ngài hiến thánh, nghĩa là làm cho trở thành Mình và Máu 
Đức Kitô, và để của lễ tỉnh tuyền được rước lấy trong khi hiệp lễ, đem lại ơn cứu độ cho những ai lãnh 
nhận. 

d) Lời tường thuật việc lập bí tích Thánh thể và việc hiến thánh: hy lễ được thực hiện nhờ lời nói và 
hành động của Chúa Kitô, đó là hy lễ chính Chúa Kitô đã thiết lập trong Bữa tối sau hết, khi dâng hiến 
Mình và Máu Người dưới hình bánh và hình rượu, và ban cho các Tông đồ đề ăn và uống, đồng thời truyền 
cho các ngài phải làm cho mầu nhiệm này được tồn tại mãi. 

©) Việc tưởng niệm: nhờ việc tưởng niệm, Hội Thánh thi hành mệnh lệnh đã lãnh nhận từ Đức Kitô qua 
các Tông đồ, khi kính nhớ chính Đức Kitô và đặc biệt tưởng niệm cuộc Thương khó hồng phúc, sự Phục 
sinh vinh hiển và Lên trời của Người. 

Ð Việc dâng tiến: nhờ việc dâng tiên trong cuộc tưởng niệm này, Hội Thánh, và đặc ;biệt cộng đoàn đang 
quy tụ tại đây và lúc này, trong Chúa Thánh Thân, dâng lên Chúa Cha của lễ tỉnh tuyền. Hội Thánh muốn 
các tín hữu không những dâng của lễ tinh tuyền, mà còn học cho biết dâng chính mình, và, nhờ Đức Kitô 
làm trung gian, mỗi ngày một hiệp nhất hơn với Thiên Chúa và với nhau, để cuối cùng Thiên Chúa sẽ là 
mọi sự trong mọi người. 

8) Lời chuyển cầu: các lời chuyền cầu. cho thấy hy lễ Thánh Thê được cử hành, trong sự hiệp thông với 
toàn thể Hội Thánh, cả thiên quôc lẫn trần gian, và cho thấy lễ vật được dâng tiến để cầu cho chính Hội 
Thánh và mọi chỉ thể, còn sống cũng như đã qua đời, là những chỉ thể đã được kêu mời thông phần ơn cứu 
chuộc và ơn cứu độ do Minh và Máu Đức Kitô đem lại. 

h) Vinh tụng ca kết thúc: đây là lời chúc tụng vinh quang Thiên Chúa, được lời tung hô Amen của cộng 
đoàn củng có và kết thúc. 

Nghi thức hiệp lễ 

80. Vì cử hành Thánh Thể là chính bữa tiệc vượt qua, vì thế theo lệnh Chúa truyền, các tín hữu được 
chuẩn bị thích hợp, sẽ rước Mình Máu Thánh Chúa như của ăn thiêng liêng. Việc bẻ bánh và các nghi thức 
chuẩn bị khác có mục đích này là nhờ các nghỉ thức nói trên các tín hữu được đưa ngay vào việc hiệp lễ. 

Kinh Lạy Cha 

81. Trong kinh Lạy Cha, ta xin Chúa ban bánh hằng ngày; bánh này đối với Kitô hữu còn ám chỉ cách 
riêng bánh Thánh Thể; lại xin Chúa thanh tây tâm hồn cho khỏi mọi tội lỗi, hầu của thánh được thực sự ban 
cho những người thánh. Linh mục đọc lời kêu mời cầu nguyện, rồi hết mọi tín hữu cùng đọc kinh đó với 
linh mục; một mình linh mục đọc tiếp kinh Xin cứu chúng con, và cộng đoàn kết thúc băng lời chúc vinh. 
Kinh Xin cứu chúng con khai triển ý nguyện cuối cùng của kinh Lạy Cha, tức là xin cho toàn thể cộng đoàn 
tín hữu được thoát khỏi quyền lực sự dữ. 

Lời kêu mời, chính kinh Lạy Cha, kinh Xin cứu chúng con và lời chúc vinh mà giáo dân dùng để kết 
thúc, được hát hoặc đọc rõ tiếng. 

Nghỉ thức chúc bình an 

82. Tiếp theo là nghi thức chúc bình an: qua đó Hội Thánh cầu xin ơn bình an và hiệp nhất cho chính 
mình và cho toàn thể gia đình nhân loại. Rồi các tín hữu bày tỏ cho nhau sự hiệp thông trong Hội Thánh và 
lòng yêu thương nhau, trước khi thông hiệp với bí tích Thánh Thẻ. 


Các Hội đồng Giám mục sẽ tùy theo tỉnh thần và phong tục của mỗi dân tộc mà ấn định cách thức chúc 
bình an. Tuy nhiên, để thuận tiện thì mỗi người chỉ nên chúc bình an cho những người gần nhất một cách 
đơn giản thôi. 

Tại Việt Nam, đề chúc bình an cho cộng đoàn, chủ tế đang hai tay, quay về phía cộng đoàn và nói: Bình 
an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Cộng đoàn đáp lại Và ở cùng cha, và không làm cử chỉ gì khác 
nữa. Sau câu kêu mời của chủ tế hoặc phó tế: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau, thì: Chủ tế quay 
Sang vỊ đồng tế hoặc phó tế, hoặc thừa tác viên đứng bên, cúi mình và nói: Bình an của Chúa ở cùng cha 
(hoặc thây). VỊ đồng. tế hay thừa tác viên đứng kế bên cũng cúi mình và nói: Bình an của Chúa ở cùng 
cha (Thầy). Các vị đồng tế hay thừa tác viên khác đứng bên nhau cũng làm như vậy. Giáo dân hai bên lòng 
nhà thờ cũng quay vào nhau cúi mình đề chúc bình an cho nhau mà không cần nói gì. 

Bẻ bánh 

83. Linh mục bẻ bánh Thánh Thể, và nếu cần thì có phó tế hay một vị đồng tế phụ giúp. Cử chỉ bẻ bánh, 
mà Đức Kitô đã thực hiện trong bữa tối sau hết, và đã trở thành tên gọi cho toàn bộ hành động Thánh Thể 
thời các Tông đồ, biểu thị rằng: đông đảo các tín hữu đã làm nên một thân thể (ICr 10,17) khi thông hiệp 
vào cùng một tâm bánh ban sự sống là Chúa Kitô, Đắng đã chết và sống lại vì phần rỗi của thế giới. Việc 
bẻ bánh bắt đầu sau khi chúc bình an và tiến hành với sự kính cân thích hợp nhưng đừng kéo dài cách không 
cần thiết, cũng đừng quan trọng hóa quá mức. Nghi thức này dành riêng cho linh mục và phó tế. 

Đang khi linh mục bẻ bánh và bỏ một phần vào chén thánh, thì thông thường, ca đoàn hay ca viên hát 
hay ít là đọc lớn tiếng kinh Lạy Chiên Thiên Chúa, và cộng đoàn đáp lại. Kinh này đi kèm với việc bẻ 
bánh, vì thế có thê lặp đi lặp lại, nếu cần, cho đến khi bẻ xong. Lần cuỗi cùng được kết bằng câu Xin ban 
bình an cho chúng con. 

Hiệp lễ 

84. Linh mục đọc thầm lời nguyện để chuẩn bị rước Mình và Máu Thánh cho có hiệu quả. Tín hữu cũng 
thinh lặng cầu nguyện đề chuẩn bị. 

Sau đó, linh mục giơ bánh Thánh Thể trên đĩa thánh hay trên chén thánh cho các tín hữu thấy, và mời 
họ đến dự tiệc của Đức Kitô, rồi cùng với họ biểu lộ lòng khiêm tốn bằng những lời Tin Mừng đã được chỉ 
định. 

85. Các linh mục buộc phải rước Mình Thánh được truyền phép trong chính Thánh lễ cử hành, thì cũng 
rất ước mong là các tín hữu cũng được rước Mình Thánh được truyền phép trong chính Thánh lễ họ đang 
tham dự. Trong những trường hợp đã được trù liệu, họ cũng được rước Máu Thánh (x. sỐ 283), để, cả bằng 
những dấu chỉ, họ thấy rõ hơn hiệp lễ là tham dự vào hy lễ đang cử hành. 

86. Đang khi linh mục rước lễ, thì hát ca hiệp lễ. Bài ca nảy có mục đích diễn tả sự hợp nhất thiêng liêng 
giữa những người rước lễ qua sự hợp nhất trong lời ca, đồng thời biểu lộ niềm vui trong lòng, và làm nồi 
bật tính cộng đồng của đoàn người đang lên rước lễ. Bài hát được kéo dài đang khi cho các tín hữu rước lễ. 
Nếu còn hát bài nào sau khi rước lễ, thì phải kết thúc ca hiệp lễ vào đúng lúc. 

Hãy liệu cho các ca viên cũng được rước lễ cách thích hợp. 

87. Về ca hiệp lễ, có thể dùng tiền xướng trong sách Các bài ca tiến cấp của Phụng vụ Rôma cùng với 
thánh vịnh hay không có thánh vịnh, hoặc tiền xướng với thánh vịnh trong sách Các bài ca tiễn cấp đơn 
giản, hoặc bài hát nào khác thích hợp đã được Hội đồng Giám mục chuẩn nhận. Bài này do mình ca đoàn 
hát, hoặc do ca đoàn hay ca viên hát với cộng đoàn. 

Nếu không hát, thì cộng đoàn, hoặc một vài giáo dân hay độc viên đọc ca hiệp lễ ghi trong Sách lễ. Nếu 
không có ai đọc, thì chính linh mục đọc sau khi ngài rước lễ và trước khi cho tín hữu rước lễ. 

88. Sau khi cho rước lễ, linh mục và cộng đoàn tùy nghỉ thỉnh lặng cầu nguyện ít phút. Nếu muốn, tất cả 
cộng đoàn cũng có thê hát một thánh thi, một thánh vịnh hay một bài thánh ca ngợi khen nào khác. 

89. Đề hoàn tất lời nguyện của dân Chúa và kết thúc toàn thể nghi thức hiệp lễ, linh mục đọc lời nguyện 
hiệp lễ để cầu xin cho mầu nhiệm cử hành sinh hiệu quả. 

Trong Thánh lễ, chỉ có một lời nguyện hiệp, lễ, được kết bằng câu kết ngắn, nghĩa là: 

- Nếu lời nguyện hướng về Chúa Cha, thì kết: Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con; 

- Nếu lời nguyện hướng về Chúa Cha, nhưng cuối lời nguyện nhắc đến Chúa Con, thì kết: Người hằng 
sống và hiễn trị muôn đời; 

- Nếu lời nguyện hướng về Chúa Con, thì kết: Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

- Cộng đoàn thưa lời tung hô Amen để làm cho lời nguyện trở thành của mình. 

D. Nghỉ thức kết thúc 


90. Nghi thức kết thúc gồm có: 

a) Vài lời bảo văn tắt, nếu cần; 

b) Lời chào và chúc lành của linh mục. Trong một SỐ ngày và một SỐ trường hợp đặc biệt, lời chúc lành 
này có hình thức một lời nguyện trên dân chúng hay một công thức chúc lành trọng thê hơn. 

c) Lời giải tán dân chúng do phó tế hoặc linh mục, để ai nấy trở về với công việc làm ăn lương thiện của 
mình mà ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa. 

đ) Việc linh mục và phó tế hôn bàn thờ; rồi, linh mục, phó tế và các thừa tác viên khác cúi mình chảo 
bàn thờ. 


Chương IIHI 
Những Nhiệm Vụ - 
Và Thừa Tác Vụ Trong Thánh Lê 


91. Việc cử hành Thánh Thể là hành động của Chúa Kitô và Hội Thánh nghĩa là dân thánh được quy tụ 
và tô chức dưới quyền của Đức Giám mục. Vì thế, việc cử hành này thuộc về toàn Thân thê Hội Thánh, nó 
biểu lộ Hội Thánh và ảnh hưởng tới Thân thê ấy; việc cử hành liên hệ đến mỗi thành phần của Thân thê ấy 
một cách khác nhau, tùy theo sự khác biệt về chức bậc, phận vụ và sự tham dự thực tế của mỗi người. Nhờ 
thế, dân Kitô giáo, "dòng giống tuyên chọn, linh mục hoàng vương, dân thánh, dân được cứu chuộc" biểu 
lộ ra bên ngoài sự tô chức chặt chẽ và có phẩm trật của mình. Chính vì thế, mọi người, dù là thừa tác viên 
chức thánh hay Kitô hữu giáo dân, trong khi thi hành phận vụ hoặc nhiệm vụ của mình, thì làm tất cả và chỉ 
những gì liên quan đến mình mà thôi. 


I. Những Nhiệm Vụ Của Chức Thánh 

92. Mọi cử hành Thánh Thể hợp pháp đều do Đức Giám mục chủ trì hoặc trực tiếp, hoặc qua các linh 
mục là những trợ tá của ngài. 

Khi Giám mục hiện diện trong Thánh lễ có tín hữu tham dự, thì điều thích hợp hơn cả là chính ngài cử 
hành Thánh lễ và liên kết các linh mục đồng tế lại với ngài trong một hành động thánh. 

Điều này không nhằm làm tăng phần long trọng bề ngoài cho nghỉ lễ, nhưng nhằm làm sáng tỏ hơn mầu 
nhiệm Hội Thánh là bí tích hiệp nhất. 

Nếu Giám mục không cử hành Thánh lễ và để cho người khác cử hành, chính ngài nên mặc áo trắng dài, 
đeo thánh giá ngực, dây các phép và khoác áo choàng, chủ tọa phần phụng vụ lời Chúa và ban phép lành 
cuối lễ. 

93. Trong Hội Thánh, linh mục cũng đã lãnh nhận bí tích truyền chức, được quyền dâng hy lễ trong tư 
thế của Chúa Kitô 81. Bởi vậy, ngài chủ tọa đoàn dân tín hữu đang được quy tụ lại nơi đây và trong lúc này 
để chủ tọa kinh nguyện của họ, công bố cho họ sứ điệp cứu độ, liên kết họ với ngài để, nhờ Chúa Kitô và 
trong Chúa Thánh Thân, dâng hy lễ lên Chúa Cha, ban cho anh em mình bánh trường sinh và cùng với họ 
lãnh nhận bánh trường sinh đó. Vậy khi cử hành Thánh Thẻ, ngài phải phục vụ Thiên Chúa và cộng đoàn 
cách trang nghiêm và khiêm tốn; và qua thái độ cử chỉ cũng như cung cách đọc lời Chúa, phải gợi lên cho 
các tín hữu thấy sự hiện diện sống động của Chúa Kitô. 

94. Sau linh mục, thì phó tế, do chức thánh đã lãnh nhận, là người thứ nhất trong những người phục vụ 
việc cử hành Thánh Thẻ. Quả vậy, thánh chức phó tế đã rất được tôn trọng trong Hội Thánh ngay từ ban 
đầu thời các Tông đồ. Trong Thánh lễ, phó tế giữ những phận vụ riêng biệt trong việc công bố Tin Mừng 
và đôi khi trong việc giảng lời Chúa, trong việc xướng các ý câu nguyện của lời nguyện chung, trong việc 
phụ giúp linh mục, chuẩn bị bàn thờ và giúp cử hành hy lễ, cho tín hữu rước lễ, nhất là dưới hình rượu, và 
thỉnh thoảng hướng dẫn các cử chỉ và điệu bộ của toàn thể cộng đoàn. 


H. Phận Vụ Của Dân Chúa 

95. Trong khi cử hành Thánh lễ, các tín hữu hợp thành dân thánh, dân được cứu chuộc làm dân riêng 
của Thiên Chúa, hoàng tộc chuyên lo tế tự, đỀ tạ ơn Thiên Chúa, dâng lên Chúa lễ vật tinh tuyên, không 
những nhờ tay linh mục, nhưng còn cùng dâng với ngài, và để học cho biết dâng chính mình nữa. Họ phải 


chú tâm biểu lộ những điều ấy nhờ một tinh thần đạo đức sâu xa và nhờ lòng bác ái đối với anh em cùng 
chung tham dự một cử hành. 

Vì thế, họ phải tránh mọi cách sống cá nhân và chia rẽ; nhưng phải nhớ rằng: họ chỉ có một Cha ở trên 
trời và như vậy mọi người đều là anh em với nhau. 

96. Họ phải hợp thành một thân thể, cả khi nghe lời Chúa, cả khi tham gia cầu nguyện và ca hát, đặc biệt 
khi cùng nhau dâng hy lễ và tham dự bàn tiệc của Chúa. Sự hợp nhất này được biểu lộ cách tốt đẹp qua 
những cử chỉ và điệu bộ mọi tín hữu cùng làm như nhau. 

97. Các tín hữu không nên từ chối phục vụ dân Chúa cách vui tươi, khi được yêu cầu thi hành một thừa 
tác vụ riêng biệt nào hay một phận vụ nảo trong việc cử hành. 


II. Những Thừa Tác Vụ Riêng Biệt 

Thừa tác vụ của thầy Giúp lễ và Đọc sách 

98. Thây giúp lễ lãnh tác vụ để phục vụ bàn thờ, giúp linh mục và phó tế. Công việc chính của thầy là 
chuẩn bị bàn thờ và các bình thánh; nếu cần, thầy còn là thừa tác viên ngoại lệ cho tín hữu rước lễ. 

Trong khi phục vụ bàn thờ, thầy giúp lễ có những phận vụ riêng phải thi hành (x. số 187-193). 

99. Thầy đọc sách lãnh tác vụ đề đọc các bài đọc Thánh Kinh, trừ bài Tin Mừng. Thầy cũng có thể xướng 
các ý nguyện của lời nguyện chung, và, khi không có người xướng thánh vịnh, thầy cũng có thể đọc thánh 
vịnh giữa các bài đọc. 

Trong khi cử hành Thánh Thẻ, thầy đọc sách có phận vụ riêng (x. số 194-198), mà thầy phải đích thân 
thi hành. 

Những phận vụ khác 

100. Khi không có thừa tác viên được chính thức thiết lập, để phục vụ bản thờ và giúp linh mục và phó 
tế, có thể cử những thừa tác viên giáo dân mang thánh giá, đèn nến, bình hương, bánh, rượu, nước, và cũng 
có thể được cử làm thừa tác viên ngoại lệ trao Mình Thánh Chúa. 

101. Khi không có thầy đọc sách được chính thức thiết lập, thì có thể cử những giáo dân khác để đọc 
Sách Thánh. Họ phải là những người có khả năng thi hành nhiệm vụ này và được chuẩn bị kỹ lưỡng đề, khi 
nghe đọc Sách Thánh, các tín hữu cảm nghiệm được trong lòng sự ngọt ngào và sức sống của Sách Thánh. 

102. Người xướng thánh vịnh có nhiệm vụ đọc hoặc hát thánh vịnh hay ca khúc Thánh Kinh, xen vào 
giữa các bài đọc. ĐỀ chu toản phần việc của mình, người xướng thánh vịnh cần biết nghệ thuật hát thánh 
vịnh, có khả năng phát âm và đọc cho đúng. 

103. Trong hàng tín hữu, ca đoàn có phận vụ của họ trong phụng vụ, họ phải lo chu toàn cách thích đáng 
các phận vụ riêng của mình, tùy theo các loại ca khúc khác nhau; họ lại phải lo giúp tín hữu tham dự cách 
linh động vào việc ca hát. Những điều nói về ca đoàn cũng có giá trị đôi với các nhạc công khác, nhất là 
đối với người sử dụng phong câm, trừ những gì phải giữ riêng. 

104. Nên có ca viên hay ca trưởng để điều khiến và trợ giúp cộng đoàn khi họ hát. Hơn nữa, nêu không 
có ca đoàn, ca viên sẽ điều khiển các bài hát, còn cộng đoàn sẽ tham dự hát phần dành cho họ. 

105. Những người sau đây cũng có phận vụ trong phụng vụ: 

a) Người coi phòng thánh phải sắp đặt cần thận các sách phụng vụ, lễ phục và những thứ khác cần thiết 
trong việc cử hành Thánh lễ. 

b) Người dẫn lễ là người tùy nghi nói vài lời văn tắt giải thích và hướng dẫn, đề đưa tín hữu vào Thánh 
lễ và giúp họ hiểu Thánh lễ hơn. Những lời hướng dẫn của người dẫn lễ phải được soạn kỹ trước và phải 
văn tắt rõ ràng. Trong khi lo phần vụ của mình, người dẫn lễ sẽ đứng ở nơi thuận tiện, trước mặt cộng đoàn, 
nhưng không được đứng ở giảng đài. 

c) Những người làm nhiệm vụ xin tiền trong nhà thờ. 

d) Trong một vài miền, còn có những người đón tiếp tín hữu ở cửa nhà thờ, dẫn họ vào chỗ xứng hợp và 
xếp đặt chỗ cho họ khi đi rước. 

106. Nên có một thừa tác viên có khả năng chuyên môn gọi là trưởng nghi, ít nhất là trong các nhà thờ 
chánh tòa và nhà thờ lớn, để lo cho các hành động phụng vụ được diễn tiễn cách thích hợp và được các thừa 
tác viên thánh chức và các tín hữu giáo dân thực hiện cách trang nghiêm, trật tự và đạo đức. 

107. Những phận vụ phụng vụ không phải là phận vụ của riêng linh mục hay phó tế, như đã nói trên (số 
100-106), có thê được cha sở hoặc cha quản thủ thánh đường trao cho những giáo dân có khả năng bằng sự 
chúc lành theo phụng vụ hoặc bằng sự ủy nhiệm tạm thời. Còn về việc giúp linh mục tại bàn thờ thì hãy 
tuân theo những chỉ thị do Giám mục ban hành cho giáo phận mình. 


IV. Phân Phối Phận Vụ Và Chuẩn Bị Cho Việc Cử Hành 

108. Cùng một linh mục phải chủ tọa mọi phần của Thánh lễ, ngoại trừ những điều liên quan tới Thánh 
lễ có giám mục hiện diện (x. số 92). 

109. Nếu có nhiều Người có thể thi hành cùng một tác vụ, thì không có gì cản trở, nếu họ chia nhau các 
phần vụ và nhiệm vụ đề thi hành. Ví dụ: phó tế này phụ trách các phần ca hát, phó tế kia phụ trách công 
việc bàn thờ. Nếu có nhiều bài đọc, thì nên chia cho nhiều độc viên và các việc khác cũng vậy. Nhưng hoàn 
toàn không nên đề nhiều người chia nhau cùng một yếu tố trong một cử hành. Ví dụ: hai người cùng đọc 
một bài đọc, mỗi người một nửa, trừ bài Thương Khó. 

110. Nếu trong Thánh Lễ có cộng đoàn tham dự mà chỉ có một thừa tác viên, thì người này có thể thi 
hành nhiều phận vụ khác nhau. 

111. Mọi người có trách nhiệm, hoặc về nghỉ thức, hoặc về mục vụ và âm nhạc, phải đồng tâm nhất trí 
với nhau để chuẩn bị cách thiết thực cho cuộc cử hành phụng vụ dưới sự điều khiển của vị quản thủ thánh 
đường. Cũng phải nghe ý. kiến các tín hữu trong những gì trực tiếp liên quan đến họ. Còn linh mục chủ tọa 
Thánh lễ luôn có quyền sắp đặt những gì thuộc phạm vi của mình. 


Chương IV 
Những Hình Thức Khác Nhau 
Để Cử Hành Thánh Lễ 


112. Trong Giáo Hội địa phương, xét theo ý nghĩa, Thánh lễ do Đức Giám mục chủ sự, có linh mục 
đoàn, các phó tế và các thừa tác viên giáo dân bao quanh91 cùng với sự tham dự cách linh động và đầy đủ 
của cộng đoàn dân Chúa, phải kế là đứng hàng đầu, vì đó là cách chính yếu diễn tả Hội Thánh. 

Trong Thánh lễ do Giám mục chủ sự, hoặc chủ tọa mà không cử hành, thì phải tuân giữ những quy luật 
ghi trong sách Nghỉ lễ Giám mục. 

113. Cũng phải coi trọng Thánh lễ cử hành cùng với một cộng đoàn nảo đó, nhất là cộng đoàn giáo xứ, 
vì cộng đoàn tượng trưng cho Hội Thánh phổ quát, ở một thời gian và không gian nhất định, đặc biệt trong 
cử hành Thánh lễ cộng đoàn ngày Chúa nhật. 

114. Trong các Thánh lễ do một số cộng đoàn cử hành, thì Thánh lễ chiếm địa vị đặc biệt là Thánh lễ tu 
viện, vì đó là thành phần của thần vụ hằng ngày, hoặc Thánh lễ quen gọi là Thánh lễ "cộng đoàn". Mặc dù 
các lễ này không có gì khác biệt theo hình thức cử hành, nhưng cũng rất nên cử hành với những ca khúc, 
và nhất là nên có sự tham dự đầy đủ của mọi thành viên trong cộng đoàn tu sĩ hoặc kinh sĩ. Vì thế, trong 
các Thánh lễ đó, mỗi thành viên sẽ thi hành phận vụ của mình theo chức vụ hoặc tác vụ đã lãnh nhận. Mọi 
linh mục khi không phải làm lễ riêng cho các tín hữu vì lý do mục vụ, nên đồng tế trong các Thánh lễ đó, 
mỗi khi có thể được. Vả lại, tất cả các linh mục thuộc cộng đoàn, mà vì lợi ích mục vụ của các tín hữu, có 
bổn phận phải làm lễ riêng, cũng có thê đồng tế trong Thánh lễ tu viện hay Thánh lễ cộng đoàn cùng ngày. 
Vì chưng, các linh mục tham dự Thánh lễ, nếu không có lý do chính đáng miễn trừ, thì nên thi hành nhiệm 
vụ chức thánh của mình như thường lệ, và do đó, mặc áo lễ tham dự với tư cách đồng tế. Nếu không đồng 
tế, thì mặc áo riêng của mỗi kinh sĩ đoàn khi cử hành phụng vụ hoặc áo các phép trên áo dòng. 


I. Thánh Lễ Cùng Với Dân Chúng 

115. Thánh lễ cùng với dân chúng được hiểu là Thánh lễ được cử hành khi có tín hữu tham dự. Trong 
mức có thể, nên hát và nên có một số thừa tác viên xứng hợp khi cử hành Thánh lễ này, đặc biệt các ngày 
Chúa nhật và lễ buộc; nhưng cũng có thê cử hành Thánh lễ mà không hát và chỉ có một thừa tác viên. 

116. Trong bất cứ Thánh lễ nào, nếu có một phó tế hiện diện, người ấy phải thi hành nhiệm vụ của mình. 
Thông thường mỗi linh mục chủ tế nên có một thầy giúp lễ, một thầy đọc sách và một ca viên. Nghi thức 
trình bày dưới đây dự liệu cả trường hợp có số thừa tác viên đông hơn. 

Những điều cần chuẩn bị 

117. Bàn thờ phải phủ ít là một khăn màu trắng. Trên bàn thờ hoặc gần bàn thờ, phải đặt hai, hoặc bốn, 
hoặc sáu chân đèn, nhất là trong Thánh lễ Chúa nhật hoặc ngày lễ buộc; hoặc nếu là lễ Giám mục giáo phận 
cử hành, thì phải đặt bảy chân đèn, có thắp nến. Hơn thế, trên bàn thờ hay gần bàn thờ phải đặt thánh giá, 


có tượng Chúa Kitô chịu đóng đỉnh. Có thê mang theo chân nến và thánh giá có tượng Chúa Kitô chịu đóng 
đỉnh khi rước chủ tế vào hành lễ. Trên bàn thờ, có thể đặt sẵn một sách Tin Mừng khác với sách bài đọc, 
trừ khi sách Tin Mừng này được mang theo khi rước chủ tế vào hành lễ. 

118. Cũng phải dọn sẵn: 

a) Gần ghế của linh mục: sách lễ và, tùy nghi, tập sách hát; 

b) Trên giảng đài: sách bài đọc; 

c) Trên bàn phụ: chén lễ, khăn thánh, khăn lau chén, và tùy nghi, tấm đậy chén; đĩa thánh và các bình 
đựng bánh thánh, nếu cần; bánh lễ cho chủ tế, phó tế, các thừa tác viên và cộng đoàn rước lễ; bình nước và 
bình rượu, trừ khi tín hữu đưa lên tất cả các vật này lúc dâng lễ; bình đựng nước để làm phép nếu có rảy 
nước thánh; đĩa hứng khi cho tín hữu rước lễ, và những gì cần thiết đề rửa tay. 

Nên phủ chén thánh bằng một khăn theo màu của ngày lễ hay màu trắng. 

119. Trong phòng mặc áo, sẽ tùy hình thức Thánh lễ cử hành mà dọn phẩm phục cho linh mục, phó tế 
và các thừa tác viên khác: 

a) Cho linh mục: áo trắng dài, dây các phép và áo lễ; | 

b) Cho phó tế: áo trắng dài, dây các phép và áo phó tế; có thể bỏ áo phó tế nếu không có hoặc khi bậc lễ 
không long trọng mấy; 

c) Cho các thừa tác viên khác: áo trắng dài hoặc những áo khác đã được chuẩn nhận. 

Tất cả những ai sử dụng áo trắng dài, thì cũng dùng dây lưng và khăn vai, trừ khi kiểu áo không đòi hỏi. 

Khi có rước vào nhà thờ, thì phải dọn sách Tin Mừng; trong các ngày Chúa nhật và ngày lễ, thì dọn thêm 
bình hương và tầu hương nếu sử dụng hương; thánh giá để đi rước, chân nên có thắp nên. 

A. Thánh lễ không có phó tế 

Những nghỉ thức đầu lễ 

120. Khi cộng đoàn đã tụ họp, linh mục và các thừa tác viên mặc phẩm phục tiễn tới bàn thờ theo thứ tự 
sau đây: 

a) Người mang bình hương có bỏ hương sẵn, nếu có xông hương; 

b) Các thừa tác viên cầm nến sáng, có thừa tác viên giúp lễ hoặc một thừa tác viên khác cầm thánh giá 
đi giữa họ; 

c) Các thừa tác viên giúp lễ và các thừa tác viên khác; 

d) Thừa tác viên đọc sách có thể mang sách Tin Mừng, chứ không phải sách Bài đọc, giơ cao lên một 
chút; 

e) Linh mục sẽ cử hành Thánh lễ. 

Nếu có dùng hương thì trước khi đi rước, linh mục bỏ hương vào bình và thinh lặng làm dấu thánh giá 
chúc lành cho hương. 

121. Đang khi đoàn rước tiến tới bàn thờ thì hát ca nhập lễ (số 47-48). 

122. Khi tới bàn thờ, linh mục và các thừa tác viên cúi mình. 

Thánh giá có tượng Chúa Kitô chịu đóng đỉnh đã cầm đi rước, có thể dựng bên cạnh bàn thờ để làm 
thánh giá tại bàn thờ hoặc cất đi và đặt vào nơi xứng đáng vì bàn thờ chỉ được có một thánh giá. Còn đèn 
thì đặt trên bản thờ hoặc cạnh bàn thờ. Sách Tin Mừng, thì đặt trên bàn thờ. 

123. Linh mục tiến lên hôn kính bàn thờ, rồi tùy nghi, xông hương thánh giá và đi quanh bàn thờ mà 
xông hương bàn thờ. 

124. Sau đó, linh mục về chỗ ngồi. Dút ca nhập lễ, mọi người đứng, linh mục và các tín hữu làm dấu 
thánh giá trên mình. Linh mục đọc: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cộng đoàn thưa: Amen. 
Rồi linh mục hướng về cộng đoàn, dang tay, dùng một trong các công thức đã soạn sẵn mà chào họ. Chính 
linh mục hay một thừa tác viên khác cũng có thê nói một vài lời rất văn tắt dẫn các tín hữu vào Thánh lễ 
ngày hôm ấy. 

- 125. Sau đó là hành động thống hối. Đoạn hát hoặc đọc Lạy Chúa, xin thương xót, theo luật chữ đỏ (x. 
sô 52). 

126. Trong những cử hành qui định phải đọc, thì hát hoặc đọc Vĩnh danh Thiên Chúa (x. số 53). 

127. Tiếp đó, linh mục mời tín hữu cầu nguyện, ngài chắp tay đọc: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Mọi 
người cùng với linh mục thỉnh lặng cầu nguyện giây lát, đoạn linh mục dang tay đọc lời nguyện nhập lễ; 
đọc xong, cộng đoàn tung hô: Amen. 

Phụng vụ lời Chúa 


128. Dút lời nguyện nhập lễ, mọi người ngồi. Linh mục có thê nói mấy lời rất văn tắt, dẫn tín hữu vào 
phụng vụ lời Chúa. Thầy đọc sách tiến tới giảng đài đã có sách Bài đọc đặt sẵn từ trước Thánh lễ, đọc bài 
thứ nhất, mọi người lắng nghe. Đến cuối, thầy đọc sách xướng lời tung hô: Đó là lời Chúa, mọi người đáp 
lại: Tạ ơn Chúa. 

Bấy giờ, có thể tùy nghỉ giữ thỉnh lặng giây lát, để mọi người suy gẫm những lời đã nghe. 

129. Đoạn người đọc thánh vịnh hoặc chính thầy đọc sách xướng các câu thánh vịnh; cộng đoàn đáp 
theo thường lệ. 

130. Sau đó, nếu có bài đọc thứ hai trước bài Tin Mừng, thì độc viên cũng đọc tại giảng đài như trên, 
mọi người ngồi nghe và đến cuối thì đáp lời tung hô, như đã nói trên (x. số 128). Rồi, có thê tùy nghi giữ 
thinh lặng giây lát. 

131. Đoạn mọi người đứng lên và hát Alleluia hoặc một ca khúc nào khác, tùy theo đòi hỏi của mùa 
phụng vụ (x. số 62-64). 

132. Khi hát Alleluia, hoặc ca khúc nào khác, linh mục bỏ hương và chúc lành cho hương, nếu có xông 
hương. Rồi linh mục chắp tay, cúi mình trước bàn thờ, đọc thầm: Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin thanh 
tây tâm hồn... 

133. Lúc ấy, linh mục lấy sách Tin Mừng, nếu sách đó đặt trên bản thờ, cầm nâng cao sách lên một chút, 
tiến đến giảng đài, có các thừa tác .viên giáo dân đi trước. Họ có thể cằm bình hương và nến. 

Những người hiện diện quay về giảng đài, tỏ lòng tôn kính đặc biệt đối với Tin Mừng Đức Kitô. 

134. Tại giảng đài, linh mục mở sách rồi chắp tay đọc: Chúa ở cùng anh chị em. Cộng đoàn đáp: Và ở 
cùng cha. Linh mục đọc tiếp: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô..., đưa ngón tay cái làm dấu trên sách và trên 
mình, nơi trán, miệng và ngực, mọi người khác cũng làm như vậy. Cộng đoàn tung hô: Lạy Chúa Kitô, 
vinh danh Chúa. Linh mục xông hương sách Tin Mừng, nếu có xông hương (x. số 277-278). Đoạn linh 
mục công bố Tin Mừng, và đến cuối, xướng câu tung hô: Đó là lời Chúa. Mọi người đáp: Lạy Chúa Kitô, 
ngợi khen Chúa. Linh mục hôn sách, đọc thầm: Nhờ những lời Tin Mừng vừa đọc, xin Chúa xóa tội 
chúng con. 

135. Nếu không có thầy đọc sách, thì chính linh mục đứng tại giảng đải đọc các bài đọc và thánh vịnh. 
Nếu có xông hương, thì linh mục vẫn đứng tại giảng đài, bỏ hương và chúc lành cho hương, rồi cúi mình 
và đọc: Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin thanh tẩy tâm hồn... 

136. Linh mục đứng giảng tại ghế hoặc tại chính giảng đài hoặc tùy nghỉ tại nơi nào khác thích hợp. 
Giảng xong, có thể giữ thinh lặng một lát. 

137. Linh mục đọc hoặc hát kinh Tin kính chung với cộng đoàn (x. số 68). Mọi người đứng. Khi tới 
câu: Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần... mọi người đều cúi mình; nhưng trong lễ Truyền tin và lễ Giáng 
sinh, thì mọi người bái gối. 

138. Sau kinh Tin kính, linh mục đứng tại chỗ, chắp tay, nói mấy lời vắn tắt, mời gọi tín hữu đọc lời 
nguyện chung. Đoạn, một ca viên, hay thầy đọc sách hay một ai khác, đứng tại giảng đài hay một chỗ thuận 
tiện khác, xướng những ý nguyện cho dân chúng, và dân chúng khẩn khoản đáp lại theo phần của mình. 
Sau hết, linh mục dang tay kết thúc bằng một lời nguyện. 

Phụng vụ Thánh Thể 

139. Sau lời nguyện chung, tất cả ngồi và bắt đầu hát ca tiến lễ (x. số 74). 

Thừa tác viên giúp lễ hoặc một thừa tác viên giáo dân khác đem khăn thánh, khăn lau chén, chén thánh, 
tâm đậy chén và sách lễ lên bàn thờ. 

140. Nên để cho các tín hữu biểu lộ sự tham dự bằng việc dâng bánh rượu dùng vào việc tế lễ, hoặc 
những phẩm vật khác dùng đề đáp ứng các nhu cầu của nhà thờ và cứu trợ người nghèo. Linh mục nhận 
các lễ vật tín hữu dâng, với sự trợ giúp của thừa tác viên giúp lễ hoặc một thừa tác viên khác. Bánh và rượu 
dùng trong Thánh lễ, thì trao cho chủ tế, chủ tế đặt trên bản thờ, còn các phẩm vật khác thì đặt nơi khác 
thích hợp (x. số 73). 

141. Tại bàn thờ, linh mục đưa hai tay cầm đĩa thánh có bánh, nâng cao lên khỏi bản thờ một chút và 
đọc thầm: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất... Rồi đặt đĩa thánh có bánh trên khăn thánh. 

142. Đoạn linh mục đứng cạnh bàn thờ, thừa tác viên đưa các bình rượu nước, linh mục đồ rượu và một 
chút nước vào chén thánh, đọc thầm: Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này... rồi trả bình rượu cho thừa tác 
viên ø1úp lễ. Trở lại giữa bàn thờ, linh mục hai tay cầm chén, nâng cao một chút, đọc thầm: Lạy Chúa là 
Chúa Cả trời đất... rồi đặt chén thánh xuống trên khăn thánh, và tùy nghỉ lấy tâm đậy đặt lên trên chén. 


Nếu không hát ca tiễn lễ hoặc không đánh đàn thì khi dâng bánh và rượu, linh mục nên đọc lớn tiếng 
công thức chúc tụng, và cộng đoàn tung hô đáp lại bằng câu: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 

143. Sau khi đặt chén thánh trên bàn thờ, linh mục cúi mình, đọc thầm: Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin 
thương nhận chúng con... 

144. Đoạn, nếu có xông hương, linh mục bỏ hương vào bình, thinh lặng chúc lành rồi xông hương của 
lễ, thánh giá và bàn thờ. Thừa tác viên đứng bên cạnh bàn thờ xông hương cho linh mục, rồi cho cộng đoản. 

Nếu dùng lư hương, thì xuống đồ hương vào bình than cháy trong lư hương, sau đó chắp tay cúi mình 
một lần tỏ lòng tôn kính bàn thờ. Nếu dùng nhang, thì có thể bỏ qua vái nhang lần này. Tuy nhiên, nơi nào 
muốn cho một số đại điện lên vái nhang chung với chủ tế, thì cũng có thê vái nhang vào lúc này. 

145. Sau kinh Lạy Chúa là Thiên Chúa,... hoặc sau khi xông hương, linh mục đứng bên cạnh bàn thờ, 
rửa tay, đọc thầm: Lạy Chúa, xin rửa con... đang khi thừa tác viên đồ nước. 

146. Trở lại giữa bàn thờ, linh mục đứng hướng về cộng đoàn, dang tay, rồi chắp lại, mời gọi họ cầu 
nguyện và nói: Anh chị em hãy cầu nguyện... Sau khi cộng đoàn đứng dậy và thưa Xin Chúa nhận hy 
lễ.... rồi linh mục dang tay đọc lời nguyện tiến lễ. Cuối lời nguyện, cộng đoàn tung hô: Amen. 

147. Đoạn linh mục bắt đầu kinh nguyện Thánh Thể. Theo chữ đỏ (x. số 365), linh mục chọn một trong 
những kinh có trong Sách lễ Rôma hoặc đã được Tòa Thánh phê chuẩn. Theo bản chất, kinh nguyện Thánh 
Thẻ đòi một mình linh mục đọc, vì ngài có chức thánh. Còn cộng đoàn thì liên kết với linh mục trong đức 
tin và trong thinh lặng, rồi vào những lúc qui định trong suốt kinh nguyện này, xen vào những câu tung hô, 
những lời đối đáp, đó là những câu đáp trong phần đối thoại mở đầu kinh Tiền tụng, lời tung hô "Thánh! 
Thánh! Thánh!", lời tung hô sau truyền phép, và lời tung hô Amen sau vinh tụng ca kết thúc kinh nguyện 
Thánh Thẻ, và những lời tung hô khác đã được Hội đồng Giám mục phê chuẩn và Tòa Thánh công nhận. 

Linh mục rất nên hát những phần có phổ nhạc trong kinh nguyện Thánh Thẻ. 

148. Bắt đầu kinh nguyện Thánh Thẻ, linh mục dang tay hát hoặc đọc: Chúa ở cùng anh chị em. Cộng 
đoàn đáp: Và ở cùng cha. Khi đọc tiếp: Hãy nâng tâm hồn lên, ngài nâng hai tay lên. Cộng đoàn 
đáp: Chúng con đang hướng về Chúa; linh mục vẫn dang tay đọc tiếp: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa 
chúng ta. Cộng đoàn đáp: Thật là chính đáng. Linh mục tiếp tục dang tay đọc lời tiền tụng, và khi kết 
thúc, ngài chắp tay, cùng với mọi người hiện diện hát hoặc đọc rõ tiếng: Thánh! Thánh! Thánh! (x. số 
79Đ). 

149. Linh mục tiếp tục kinh nguyện Thánh Thể như chữ đỏ đã ghi trong mỗi kinh. 

Nếu chủ tế là Giám mục, thì trong các kinh nguyện Thánh Thẻ, sau lời Cùng với Đức Giáo Hoàng T..., 
thì thêm: và con là tôi tớ bất xứng. Nếu Giám mục cử hành Thánh lễ ngoài giáo phận của mình, thì sau 
lời: Cùng với Đức Giáo Hoàng T..., thì thêm: và con là tôi tớ bất xứng của Chúa và anh em con là 
T.... giám mục giáo phận T... Giám mục giáo phận, hoặc vị có quyền tương đương phải được nêu tên 
trong công thức này: Cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng TT... và Đức Giám mục (hoặc Đức Đại 
diện, Đức Giám chức, Đức Phủ doãn, Đức Viện phụ, Cha Giám quản) T... chúng con. 

Trong kinh nguyện Thánh Thể, được phép nêu tên các Giám mục phó và phụ tá (nhưng không nêu tên 
các Giám mục khác có thể đang hiện diện). Khi có nhiều vị phải được nêu tên, thì đọc dưới một công thức 
tổng quát: Đức Giám mục T... chúng con và các Giám mục cộng tác với ngài. 

Phải thích ứng những công thức trên trong mỗi kinh nguyện Thánh Thẻ, sao cho hợp với cấu trúc văn 
phạm. 

150. Trước lúc truyền phép một chút, thừa tác viên có thể tùy nghi rung chuông để nhắc nhở tín hữu. 
Cũng rung chuông khi dâng Mình Thánh, và khi dâng Máu Thánh lên, tùy theo thói quen mỗi địa phương. 

Nếu có xông hương, thì thừa tác viên sẽ xông hương lúc dâng Mình Thánh và dâng Máu Thánh sau khi 
truyền phép. 

151. Sau khi truyền phép, linh mục đọc: Đây là mầu nhiệm đức tin, và cộng đoàn tung hô bằng một 
trong những công thức đã được chỉ định. 

Cuối kinh nguyện Thánh Thẻ, linh mục cầm đĩa có bánh thánh và chén thánh, rồi nâng cả hai lên và đọc 
lời vinh tụng ca một mình: Chính nhờ Người... Đến cuối, cộng đoàn tung hô: Amen. Đoạn linh mục đặt 
đĩa thánh và chén thánh trên khăn thánh. 

152. Hết kinh nguyện Thánh Thể, linh mục chắp tay đọc lời nhắn nhủ trước kinh Lạy Cha, rồi dang tay 
đọc kinh Lạy Cha cùng với cộng đoản. 

153. Đọc kinh Lạy Cha xong, một mình linh mục dang tay đọc: Lạy Chúa xin cứu chúng con.... Khi 
đọc xong, cộng đoàn tung hô: Vì vương quyền... 


154. Rồi linh mục dang tay đọc rõ tiếng: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói.... Sau kinh này, linh mục 
dang tay rồi chắp lại, hướng về cộng đoàn chúc bình an: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. 
Cộng đoàn thưa: Và ở cùng Cha. Đoạn linh mục tùy nghi thêm: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. 

Linh mục có thê chúc bình an cho các thừa tác viên, tuy nhiên. bao giờ cũng phải ở lại trong cung thánh, 
kẻo làm xáo trộn việc cử hành. Khi có lý do chính đáng, nếu muốn, linh mục cũng có thể chúc bình an cho 
một số ít tín hữu. Mọi người khác tùy theo cách thức Hội đồng Giám mục quyết định, tỏ cho nhau dấu chỉ 
bình an, hiệp thông bác ái. Trong khi chúc bình an, có thể nói: Bình an của Chúa hằng ở cùng... Người 
kia đáp: Amen. 

Tại Việt Nam, xin xem lại số 82. 

155. Sau đó, linh mục cầm Mình Thánh bẻ ra trên đĩa thánh và bỏ một phần nhỏ vào chén thánh, đọc 
thầm Xin cho việc hòa Mình và Máu Đức Giêsu.... Đang khi đó, ca đoàn và cộng đoàn hát hay đọc 
kinh Lạy Chiên Thiên Chúa... (x. số 83). 

156. Bấy giờ linh mục chắp tay đọc thầm kinh dọn mình rước lễ: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên 
Chúa... hoặc Lạy Chúa Giêsu Kitô, con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa.... 

157. Đọc kinh đó xong, linh mục cúi mình, rồi cầm Mình Thánh, giơ cao một chút trên đĩa thánh hay 
trên chén thánh, hướng vê cộng đoàn và nói: Đây Chiên Thiên Chúa..., và cùng với cộng đoàn, đọc một 
lần câu Lạy Chúa, con chẳng đáng... 

158. Rồi linh mục đọc thầm: Xin Mình Thánh Chúa Kitô gìn giữ con..., và kính cân rước Mình Thánh 
Chúa Kitô. Đoạn ngài cầm chén thánh đọc thầm: Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con..., và kính cần 
rước Máu Thánh Chúa Kitô. 

159. Khi linh mục rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ (x. số 86). 

160. Đoạn linh mục cầm đĩa thánh hoặc bình thánh, tiến đến chỗ những người rước lễ, những người này 
sắp hàng tiến lên như thường lệ. Không được để các tín hữu tự tay mình cầm lấy bánh đã được truyền phép 
hoặc chén thánh, lại cũng không được để cho họ chuyền tay nhau. Các tín hữu quỳ gối hoặc đứng khi rước 
lễ, tùy theo Hội đồng Giám mục quy định. Khi rước lễ đứng, khuyên họ nên tỏ sự cung kính xứng hợp trước 
khi rước lễ theo cách thức Hội đồng Giám mục đã quy định. 

Tại Việt Nam, các tín hữu đứng rước lễ, vì thế, nên cúi mình thờ lạy Chúa Kitô trước khi rước lễ. Tuy 
nhiên, để khỏi mắt giờ, nên cúi mình khi người đi liền trước đang rước lễ. 

161. Nếu chỉ cho rước lễ dưới hình bánh, thì linh mục cầm Bánh Thánh giơ cao lên một chút trước mặt 
từng người, và nói: Mình Thánh Chúa Kitô, người rước lễ thưa: Amen, và lãnh nhận Mình Thánh bằng 
miệng hoặc nơi nào cho phép, thì bằng tay tùy ý. Người rước lễ vừa nhận Bánh Thánh thì phải nuốt hết 
ngay. 

Tại Việt Nam, được rước lễ trên tay. 

Còn nếu rước lễ dưới hai hình, thì theo nghi thức quy định tại chỗ dành cho nghi thức này (số 284- 287). 

162. Khi cho rước lễ, các linh mục có mặt có thê giúp chủ tế. Nếu không có sẵn các linh mục mà số 
người rước lễ quá đông, thì linh mục có thể nhờ các thừa tác viên ngoại lệ giúp đỡ, tức là các thừa tác viên 
giúp lễ đã được thiết lập cách chính đáng, hoặc những người tín hữu có khả năng đã được đề cử cách hợp 
pháp đề làm việc này. Khi cần thiết, linh mục có thê ủy nhiệm cho những tín hữu thích hợp đề làm việc này 
từng lần. 

Những thừa tác viên này không lên bàn thờ trước khi linh mục rước lễ và luôn phải nhận các bình đựng 
Mình Thánh từ tay linh mục chủ tế để trao cho các tín hữu. 

163. Cho rước lễ xong, nếu còn lại rượu đã được truyền phép, thì linh mục uống hết ngay tại bàn thờ. 
Nếu còn bánh đã truyền phép, thì hoặc rước hết tại bàn thờ, hoặc đem đến nơi cất Mình Thánh. 

Linh mục trở lại bàn thờ, gom những mụn bánh, nếu có; rồi đứng sang phía cạnh bàn thờ hay tới bàn 
phụ mà gạt các mụn bánh trên đĩa thánh và trong bình thánh vào chén thánh; đoạn vừa trắng chén, vừa đọc 
thầm: Lạy Chúa, miệng chúng con... và dùng khăn lau chén mà lau. Nếu tráng chén trên bàn thờ, thì sau 
đó thừa tác viên sẽ đem bình và chén xuống bàn phụ. Cũng có thê để chén bình chưa tráng trên một khăn 
thánh ở bàn thờ hay bàn phụ, nhất là khi có nhiều, rồi che đậy lại cách xứng hợp, đề sau lễ, khi giải tán dân 
chúng rồi, sẽ tráng chén ngay. 

164. Sau đó, linh mục có thể trở về ghế chủ tọa. Có thê giữ thỉnh lặng thánh một lát, hoặc có thể hát 
thánh vịnh hay một thánh ca ngợi khen hoặc một thánh thi (x. sỐ S8). 


165. Sau đó, linh mục đứng tại chỗ hay tại bàn thờ, hướng về cộng đoàn, chắp tay đọc: Chúng ta dâng 
lời cầu nguyện, rồi có thể giữ thinh lặng trong giây lát, trừ khi đã giữ thính lặng ngay sau khi rước lễ. Sau 
đó linh mục dang tay đọc lời nguyện hiệp lễ. Cuối lời nguyện, cộng đoàn tung hô: Amen. 

Nghi thức kết thúc 

166. Đọc lời nguyện hiệp lễ xong, nếu có điều gì cần loan báo cho cộng đoàn, thì loan báo vắn tắt. 

167. Đoạn linh mục dang tay chào cộng đoàn Chúa ở cùng anh chị em, cộng đoàn thưa: Và ở cùng 
Cha. Linh mục chắp tay lại, rồi đặt tay trái trên ngực và đưa tay mặt lên, nói tiếp: Xin Thiên Chúa toàn 
năng... và, đang khi làm dấu thánh giá trên cộng đoàn, thì đọc tiếp: là Cha và Con và Thánh Thần, ban 
phúc lành cho anh chị em. Mọi người thưa: Amen. 

Trong một số ngày và một số trường hợp, theo chữ đỏ, lời chúc lành này sẽ trở nên phong phú hơn nhờ 
lời nguyện trên dân chúng hoặc một công thức trọng thể hơn. 

Giám mục chúc lành cho cộng đoàn theo công thức thích hợp, đang khi làm dấu thánh giá ba lần trên 
cộng đoàn. 

168. Ngay sau khi chúc lành, linh mục chắp tay nói tiếp: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Mọi 
người thưa: Tạ ơn Chúa. 

169. Linh mục hôn kính bàn thờ như thường lệ, rồi cùng với các thừa tác viên cúi mình chào kính bàn 
thờ, rồi ra về. 

170. Nếu ngay sau Thánh lễ có cử hành nghi thức phụng vụ nào khác, thì bỏ nghỉ thức kết thúc, tức là 
bỏ lời chào, lời chúc lành và giải tán. 

B. Thánh lễ có phó tế 

171. Khi hiện diện trong cuộc cử hành, phó tế mặc phẩm phục thánh và thi hành phận vụ của mình. Thầy 
Sẽ: 

a) Giúp linh mục và đi bên cạnh ngài; 

b) Tại bàn thờ, thầy sẽ phụ giúp trong những việc liên hệ đến chén thánh và sách lễ; 

c) Thầy đọc Tin Mừng và, khi được chú tế yêu cầu, thầy có thê giảng (x. số 66); 

d) Thầy hướng dẫn cộng đoàn tín hữu bằng những lời dẫn thích hợp và xướng các ý nguyện lời nguyện 
chung; 

e) Thầy giúp linh mục chủ tế trao Mình Thánh, tráng chén và thu dọn; 

Ð Nếu không có thừa tác viên nào khác, thì khi cần, chính thầy sẽ thi hành các phận vụ của họ. 

Nghi thức đầu lễ 

172. Thầy phó tế cầm sách Tin Mừng, giơ cao lên một chút, đi trước linh mục khi tiến ra bàn thờ; nếu 
không cầm sách, thì đi bên cạnh linh mục. 

173. Khi tới bàn thờ, nếu mang sách Tin Mừng, thì thầy tiến lên bàn thờ mà không cúi chào. Rồi, sau 
khi đặt sách Tin Mừng lên bàn thờ, thầy cùng với linh mục hôn kính bàn thờ. 

Nếu không mang sách Tin Mừng, thầy cùng với linh mục cúi mình trước bàn thờ như thường lệ, rồi cùng 
linh mục lên hôn kính bàn thờ. 

Cuối cùng, nếu có xông hương, thầy sẽ giúp linh mục bỏ hương và xông hương thánh giá và bàn thờ. 

174. Xông hương xong, thầy cùng với linh mục tới chỗ ngồi, tại đó thầy ngồi bên cạnh và giúp ngài khi 
cần. 

Phụng vụ lời Chúa 

175. Đang khi hát Alleluia hay ca khúc nào khác, nếu có xông hương, thầy phó tế giúp linh mục bỏ 
hương, rồi cúi mình trước mặt linh mục, xin ngài chúc lành, đọc nhỏ tiếng: Xin cha chúc lành cho con. 
Linh mục chúc lành cho thầy: Xin Chúa ngự nơi tâm hồn và môi miệng Thầy, để Thầy xứng đáng và 
đủ tư cách công bố Tin Mừng của Chúa. Thầy phó tế làm dấu thánh giá trên mình và thưa: Amen. Sau 
khi cúi chào bàn thờ, thầy lấy sách Tin Mừng giơ sách lên cao một chút, tiến tới giảng đài, có người cầm 
bình hương đang tỏa khói cùng với những thừa tác viên cầm nến sáng đi trước. Tại đây, thầy chắp tay chào 
cộng đoàn và nói: Chúa ở cùng anh chị em. Rồi khi đọc: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh.... thì 
lấy ngón tay cái làm dấu thánh giá trên sách, rồi trên trán, trên miệng và trên ngực mình. Thầy xông hương 
trên sách và công bố bài Tin Mừng. Đọc xong, thầy xướng: Đó là lời Chúa, mọi người đáp: Lạy Chúa 
Kitô, ngợi khen Chúa. Đoạn thầy hôn kính sách Tin Mừng, đọc thầm: Nhờ những lời Tin Mừng vừa 
đọc, xin Chúa xóa tội chúng con. và trở lại bên cạnh linh mục. 


Khi phó tế giúp Giám mục, thầy đem sách cho Giám mục hôn kính hoặc chính thầy hôn kính đang khi 
đọc thầm: Nhờ những lời Tin Mừng vừa đọc, xin Chúa xóa tội chúng con. Trong những cử hành long 
trọng hơn, Giám mục có thê tùy nghỉ cầm sách Tin Mừng mà chúc lành cho cộng đoản. 

Sau hết, đặt sách Tin Mừng trên bàn phụ hoặc một nơi nào khác thích hợp và xứng đáng. 

176. Nếu không có thầy đọc sách xứng hợp khác, thì chính thầy phó tế đọc các bài đọc khác. 

177. Sau lời mở đầu của linh mục, phó tế sẽ xướng các ý nguyện của lời nguyện chung ở giảng đài như 
thường lệ. 

Phụng vụ Thánh Thể 

178. Dứt lời nguyện chung, đang khi linh mục ở tại ghế, phó tế đọn bàn thờ, có thừa tác viên giúp lễ 
phụ, nhưng chính phó tế phải sửa soạn các bình, chén thánh. Thầy cũng giúp linh mục tiếp nhận lễ vật do 
cộng đoàn dâng tiên. Rồi thầy trao đĩa thánh có bánh lễ cho linh mục. Thây vừa rót rượu và chút nước vào 
chén thánh, vừa đọc thầm: Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này, xin cho chúng con được tham dự vào thần 
tính của Đắng đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con. Rồi trao chén thánh cho linh mục. 
Có thể sửa soạn chén thánh tại bàn phụ. Nếu có xông hương, thầy giúp linh mục xông hương lễ vật và bàn 
thờ, sau đó, thầy hoặc một thừa tác viên khác, sẽ xông hương linh mục và cộng đoàn. 

179. Trong phần kinh nguyện Thánh Thẻ, thầy phó tế đứng gần linh mục, phía sau một chút, để khi cần, 
giúp ngài trong những gì liên quan đến chén thánh hoặc sách lễ. 

Sau đó, thầy phó tế quỳ gôi như thường lệ từ lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần (Epiclesis) cho đến khi 
nâng chén thánh. Nếu có nhiều phó tế, thì một vị có thê bỏ hương vào bình và xông hương đang khi linh 
mục dâng Mình và Máu Thánh. 

180. Đến vinh tụng ca kết thúc kinh nguyện Thánh Thẻ, thầy phó tế đứng cạnh linh mục, nâng chén 
thánh lên, đang khi linh mục nâng đĩa có Mình Thánh, cho đến khi cộng đoàn đã tung hô: Amen. 

181. Sau khi linh mục đọc kinh cầu bình an: Lạy Chúa Giêsu Kitô... và câu: Bình an của Chúa hằng 
ở cùng anh chị em, và cộng đoàn đáp Và ở cùng Cha, thì thầy phó tế tùy nghi mời gọi chúc bình an, thầy 
chắp tay, hướng về cộng đoàn và nói: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chính thầy nhận lời chúc 
bình an của linh mục, và có thê trao bình an cho những thừa tác viên đứng gần mình hơn cả. 

182. Sau khi linh mục rước lễ, thầy rước lễ dưới hai hình từ tay linh mục, rồi giúp linh mục cho cộng 
đoàn rước lễ. Nếu cho rước lễ đưới hai hình, chính thầy cầm chén cho rước Máu Thánh; và, sau khi cho 
rước lễ xong, nếu còn Máu Thánh, thì thầy đến tại bàn thờ, cung kính rước hết; nếu cần, thì các phó tế và 
các linh mục khác uống giúp. 

183. Cho rước lễ xong, cùng với linh mục trở về bàn thờ, thầy lượm các mụn bánh thánh, nếu có, rồi 
đem chén thánh và các bình thánh xuống bàn phụ mà tráng, lau và sắp xếp như thường lệ; đang khi đó, linh 
mục trở về ghế chủ tọa. Cũng có thê để chén và bình thánh chưa tráng, chưa lau trên một khăn thánh ở bàn 
phụ. che đậy cách thích hợp, để sau lễ sẽ tráng, khi đã giải tán dân chúng. 

Nghi thức kết thúc 

184. Khi linh mục đã đọc lời nguyện hiệp lễ, nếu cần loan báo điều gì cho cộng đoàn, thầy phó tế sẽ văn 
tắt loan báo, trừ khi chính linh mục muốn loan báo. 

185. Nếu dùng công thức chúc lành long trọng hoặc lời nguyện trên dân chúng, thầy phó tế nói: Anh chị 
em hãy cúi mình nhận phép lành. Sau khi linh mục chúc lành, thầy phó tế giải tán cộng đoàn, thầy chắp 
tay hướng về cộng đoàn mà nói: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. 

186. Sau đó, cùng với linh mục, thầy hôn kính bàn thờ, và sau khi cúi mình chào bàn thờ, thầy ra về 
cùng một cách như lúc tiến ra bàn thờ. 

C. Phận vụ thừa tác viên giúp lễ 

187. Các phần việc mà thừa tác viên giúp lễ có thể làm thuộc nhiều loại khác nhau; lại có nhiều phần 
việc phải làm cùng một lúc. Vậy nên phân phối các phần việc đó cho nhiều người. Nhưng nếu chỉ có một 
thầy giúp lễ có mặt, thầy sẽ thi hành những gì quan trọng hơn; còn các việc khác, thì trao cho những thừa 
tác viên khác. 

Nghi thức đầu lễ 

188. Khi tiến ra bàn thờ, thầy giúp lễ có thể mang thánh giá đi giữa hai thừa tác viên cầm nến cháy. Khi 
tới bàn thờ, thầy dựng thánh giá bên cạnh bàn thờ để thành thánh giá tại bàn thờ; nếu không, thì đặt thánh 
giá tại một nơi xứng đáng, rồi về chỗ của mình trong cung thánh. 


189. Trong suốt buổi cử hành, nhiệm vụ của thầy giúp lễ là đến gần linh mục, hoặc phó tế, mỗi khi cần, 
để đưa sách và giúp các ngài trong những gì cần thiết. Do đó, theo mức có thể, nên dành cho thầy một chỗ 
thuận tiện, đề thầy dễ dàng lo phần việc của mình nơi ghế ngồi hay tại bàn thờ. 

Phụng vụ Thánh Thể 

190. Nếu không có phó tế, thì sau lời nguyện chung, và khi linh mục còn ở tại ghế, thầy giúp lễ đặt khăn 
thánh, khăn lau chén, chén thánh và sách lễ lên bàn thờ. Rồi, nếu cần, thầy giúp linh mục tiếp nhận lễ vật 
do cộng đoàn dâng tiến và, tùy nghi, đưa bánh rượu tới bàn thờ và trao cho linh mục. Nếu có xông hương, 
chính thầy đưa bình hương cho linh mục và giúp ngài xông hương lễ vật, thánh giá và bàn thờ. Rồi thầy 
xông hương cho linh mục và cộng đoàn. 

191. Thầy giúp lễ đã được chính thức thiết lập để làm thừa tác viên ngoại lệ, có thể giúp linh mục cho 
cộng đoàn rước lễ, khi cần. Nếu cho rước lễ đưới hai hình, mà không có phó tế, thì chính thầy giúp lễ cho 
rước Máu Thánh hoặc cầm chén thánh nếu cho rước lễ theo cách châm. 

192. Cho rước lễ xong, thầy giúp lễ đã được chính thức thiết lập giúp linh mục hoặc phó tế lau chén và 
sắp xếp các bình thánh. Khi không có phó tế, thầy giúp lễ mang các bình thánh tới bàn phụ, tráng và lau các 
bình thánh tại đó như thường lệ. 

193. Khi Thánh lễ kết thúc, thầy giúp lễ và các thừa tác viên khác cùng với phó tế và linh mục làm đoàn 
rước trở về phòng thánh theo cùng một cách và thứ tự như khi đi ra bàn thờ. 

D. Phận vụ thừa tác viên đọc sách 

Nghi thức đầu lễ 

194. Khi tiến ra bàn thờ, nếu không có thầy Phó tế, thầy đọc sách có thê mang sách Tin Mừng, nâng cao 
lên một chút, nhưng phải mặc phẩm phục đã được chuẩn nhận: trong trường hợp Ấy, thầy đi trước linh mục; 
nếu không, thầy đi với các thừa tác viên khác. 

195. Khi đến bàn thờ, thầy cùng với các người khác cúi mình. Nếu thầy mang sách Tin Mừng, thì bước 
lên đặt sách Tin Mừng trên bàn thờ. Đoạn thầy cùng với các thừa tác viên khác về chỗ của mình trong cung 
thánh. 

Phụng vụ lời Chúa 

196. Thầy đứng tại giảng đài đọc các bài đọc trước bài Tin Mừng. Khi không có người hát thánh vịnh, 
thầy cũng có thê đọc thánh vịnh và đáp ca sau bài đọc thứ nhất. 

197. Khi không có phó tế, sau lời dẫn nhập của linh mục, thầy đọc sách có thê xướng các ý nguyện lời 
nguyện chung. 

198. Nếu không hát ca nhập lễ hoặc ca hiệp lễ, và tín hữu không đọc các ca nhập lễ hoặc ca hiệp lễ ghi 
trong sách lễ, thì thầy đọc sách đọc các ca nhập lễ hoặc ca hiệp lễ vào lúc thích hợp (x. số 48, 87). 


II. Thánh Lễ Đồng Tế 

Những điều cần biết trước 

199. Việc đồng tế biểu lộ cách thích đáng sự hợp nhất của chức linh mục, của hy lễ và của toàn thể dân 
Chúa. Chính nghỉ thức buộc phải có đồng tế: 

a) trong nghỉ lễ tắn phong Giám mục và truyền chức linh mục; 

b) trong lễ chúc phong Đan viện phụ; 

c) và trong lễ làm phép Dầu. 

Khuyên nên đồng tế trong các trường hợp sau đây, trừ phi lợi ích của tín hữu đòi hỏi cách khác: 

a) Trong Thánh lễ Tiệc Ly chiều thứ Năm tuần Thánh; 

b) Trong Thánh lễ của các Công đồng, các cuộc họp của các Giám mục và trong các Hội đồng: 

c) Trong Thánh lễ tu viện và Thánh lễ chính tại các nhà thờ và nhà nguyện; 

đ) Trong Thánh lễ nhân địp bất cứ cuộc hội họp nào của các linh mục triều hay dòng. 

Tuy nhiên, mỗi linh mục vẫn được phép cử hành Thánh lễ riêng, nhưng không được trùng vảo lúc trong 
nhà thờ hoặc nhà nguyện đó có Thánh lễ đồng té. Tuy nhiên, lễ Tiệc Ly ngày Thứ Năm tuần Thánh và lễ 
Canh thức Vượt Qua, thì không được phép cử hành lễ riêng. 

200. Các linh mục qua đường cũng được chấp nhận vào đồng tế, miễn là biết rõ tình trạng của linh mục 
đó. 

201. Nơi nào có nhiều linh mục, có thê tổ chức dâng Thánh lễ đồng tế nhiều lần trong cùng một ngày, 
khi nhu cầu hoặc lợi ích mục vụ khuyên làm thế; tuy nhiên, phải làm vào những thời gian kế tiếp nhau hoặc 
tại những nơi thánh khác nhau. 


202. Chiếu theo luật, Giám mục có quyền ấn định về kỷ luật đồng tế cho giáo phận của mình trong mọi 
nhà thờ và nhà nguyện. 

203. Phải hết sức quý trọng lễ đồng tế mà các linh mục trong mỗi giáo phận cử hành với Giám mục của 
mình, trong lễ Đại triều, nhất là trong các cuộc lễ trọng hơn của năm phụng vụ, trong lễ tắn phong Giám 
mục mới trong giáo phận, hoặc Giám mục phó hoặc phụ tá của ngài, trong lễ làm phép dầu, trong lễ Tiệc 
Ly ban chiều, trong lễ mừng thánh sáng lập của giáo phận địa phương hoặc thánh Bổn mạng giáo phận, 
trong các lễ kỷ niệm của Giám mục, sau hết trong dịp họp Hội đông hoặc viếng thăm mục vụ. 

Vì lý do đó, nên khuyến khích đồng tế mỗi khi các linh mục tụ họp với Đức Giám mục của mình, như 
trong dịp tĩnh tâm hay tập họp khác. Trong những dịp Ấy, dấu hiệu hiệp nhất của chức linh mục, và của Hội 
Thánh, đặc trưng của mọi lễ đồng tế, được biểu lộ một cách rõ ràng. 

204. Khi có lý do đặc biệt hoặc vì ý nghĩa của nghi thức hoặc vì ngày lễ, thì được phép cử hành Thánh 
lễ hay đồng tế một ngày nhiều lần trong những dịp sau đây: 

a) Ngày thứ Năm Tuần Thánh, ai đã cử hành Thánh lễ hay đồng tế trong Thánh lễ làm phép dầu, còn 
được cử hành Thánh lễ hay đồng tế trong Thánh lễ Tiệc Ly ban chiều; 

b) Ai đã cử hành Thánh lễ hoặc đồng tế trong Thánh lễ Vọng Phục sinh, còn được cử hành Thánh lễ hay 
đồng tế trong Thánh lễ ngày Phục sinh; 

c) Trong lễ Giáng sinh, các linh mục có thê cử hành hoặc đồng tế ba lễ, miễn là các lễ này phải được cử 
hành vào thời gian đã định; 

đ) Ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, miễn là các lễ cử hành vào những thời gian khác nhau, và tuân 
giữ những điều qui định về ý chỉ của lễ thứ hai và thứ ba; 

e) Trong Hội đồng và trong dịp kinh lý mục vụ có Giám mục hoặc vị đại diện của ngài hoặc nhân địp 
các linh mục hội họp, ai đã đồng tế trong địp đó, vẫn có thể cử hành Thánh lễ lần nữa vì lợi ích của các tín 
hữu. Điều này cũng có giá trị đối với các cộng đoàn tu sĩ, miễn là phải tuân thủ đúng những gì phải giữ. 

205. Phải tổ chức Thánh lễ đồng tế, bất cứ dưới hình thức nào, theo những qui luật chung phải giữ (x. 
số 112-198), và sau đây là những gì phải giữ hay phải thay đổi: 

206. Một khi Thánh lễ đã bắt đầu, thì không ai được nhập đoàn đồng tế hoặc được nhận vào đồng tế nữa. 

207. Trong cung thánh, phải dọn: 

a) Ghế và sách cho các vị đồng tế; 

b) Ở bàn phụ: chén lễ đủ lớn hoặc nhiều chén lễ. 

208. Nếu trong Thánh lễ đồng tế mà không có phó tế, thì một vài vị đồng tế thi hành những phần việc 
của phó tế. 

Nếu không có cả các thừa tác viên khác, thì có thể giao những phần việc của họ cho những tín hữu thích 
hợp. Nếu không có những tín hữu thích hợp, thì một vài vị đồng tế thi hành những phần việc này. 

209. Tại phòng mặc áo hay ở một nơi nào thuận tiện, các vị đồng tế sẽ mặc lễ phục như thường mặc khi 
làm lễ một mình. Nhưng khi có lý do chính đáng, ví dụ như có nhiều người đồng tế quá mà không có đủ áo 
lễ, thì, trừ vị chủ tế, các vị đồng tế khác có thể bỏ áo lễ, mà chỉ dùng áo trắng dài và dây các phép. 

Nghi thức đầu lễ 

210. Khi mọi sự đã xếp đặt chu đáo, thì làm thành đoàn rước đi qua nhà thờ tiến lên bàn thờ như thường 
lệ. Các linh mục đồng tế đi trước vị chủ tế chính. 

211. Khi tới bàn thờ, các vị đồng tế và chủ tế chính cúi mình và lên hôn kính bàn thờ rồi về chỗ của 
mình. Còn chủ tế chính tùy nghi xông hương thánh giá và bàn thờ, rồi cũng về ghế của mình. 

Phụng vụ lời Chúa 

212. Trong phần phụng vụ lời Chúa, các vị đồng tế ở tại chỗ, ngồi hoặc đứng như vị chủ tế chính. 

Bắt đầu hát Alleluia, mọi người đứng, trừ Giám mục, ngài thinh lặng bỏ hương, chúc lành cho phó tẾ, 
và nếu không có phó tế, thì chúc lành cho vị đồng tế sẽ công bố Tin Mừng. Trong lễ đồng tế do linh mục 
chủ sự, thì vị đồng tế công bố Tin Mừng, khi không có phó tế, không xin mà cũng không nhận chúc lành. 

213. Thông thường thì chủ tế chính hoặc một trong các vị đồng tế giảng. 

Phụng vụ Thánh Thể 

214. Việc chuẩn bị của lễ (x. số 139-145) do vị chủ tế chính thực hiện, các vị đồng tế khác ở lại tại chỗ. 

215. Sau khi chủ tế chính đọc lời nguyện tiến lễ, các vị đồng tế lên đứng chung quanh bàn thờ, nhưng 
phải sắp xếp thế nào đề không gây cản trở khi cử hành các nghi thức và để cộng đoàn thấy rõ nghỉ lễ, và 
cũng không cản trở phó tế, khi thầy phải lui tới thi hành phận vụ nơi bàn thờ. 


Khi có các linh mục đồng tế, thì phó tế vẫn phải thi hành phận vụ riêng của mình nơi bàn thờ, khi cần 
ØIúp trong những gì liên quan đến chén thánh và sách lễ. Nhưng trong mức có thể được, phó tế đứng sau 
các vị đồng tế một chút, đang khi các ngài đứng bao quanh vị chủ tế chính. 

Cách thức đọc kinh nguyện Thánh Thể 

216. Một mình vị chủ tê chính đọc hoặc hát kinh Tiền tụng; nhưng hết mọi linh mục cùng với cộng đoàn 
hát hay đọc lời tung hô: Thánh! Thánh! Thánh!. 

217. Sau lời tung hô Thánh! Thánh! Thánh !, các vị đồng tế tiếp tục kinh nguyện Thánh Thể theo cách 
được mô tả dưới đây. Một mình vị chủ tế chính làm các cử chỉ, trừ khi ghi chú cách khác. 

218. Các phần mà tất cả các vị đồng tế cùng đọc, thì các vị đồng tế phải đọc nhỏ tiếng để tiếng của chủ 
tế chính được nghe rõ. Như vậy, cộng đoàn sẽ đễ nghe hơn. 

Thật là đáng khen nếu hát những phần tắt cả các đồng tế cùng đọc và sách lễ có ghi dấu nhạc. 

Kinh nguyện Thánh Thể I hoặc Lễ Qui Rôma 

219. Trong kinh nguyện Thánh Thê I hoặc Lễ Qui Rôma, một mình chủ tế dang tay đọc phần: Lạy Cha 
rất nhân từ... 

220. Lạy Chúa, xin nhớ đến... và Hiệp thông cùng Hội Thánh... có thê để một hoặc hai vị đồng tế 
luân phiên đọc. Ngài dang tay đọc một mình và lớn tiếng. 

221. Vì vậy, lạy Chúa: lại một mình vị chủ tế chính dang tay đọc. 

222. Từ Lạy Chúa, xin thương ban phúc... cho đến Lạy Chúa toàn năng...: chủ tế chính làm các cử 
chỉ, còn tất cả các vị đồng tế cùng đọc chung theo cách thức sau đây: 

a) Lạy Chúa, xin thương ban phúc...: giơ hai tay về phía lễ vật; 

b) Hôm trước ngày chịu khỗ hình... và Cùng một thể thức ấy... chắp tay; 

c) Khi đọc lời truyền phép, nếu thấy thuận tiện, giơ tay mặt hướng về bánh và chén; khi nâng Bánh thánh 
và Chén thánh cho người ta thấy, thì mọi người nhìn lên Bánh Thánh và Chén thánh, rồi cúi mình; 

d) Vì vậy, lạy Chúa... và Xin Chúa ghé mắt nhân từ... dang tay; 

e) Lạy Chúa toàn năng... cúi mình và chắp hai tay lại, cho tới lời là khi rước Mình và Máu Thánh 
Con Chúa... thì đứng thăng lên và làm dấu thánh giá trên mình khi đọc câu chúng con được tràn đầy ơn 
phúc bởi trời. 

223. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến... và Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi, có thể để một hai vị 
đồng tế luân phiên đọc, ngài dang tay đọc một mình và lớn tiếng. 

224. Đến câu Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi các vị đồng tế cùng đấm ngực. 

225. Lạy Chúa, nhờ Người, Chúa hằng sáng tạo... mình chủ tế chính đọc. 

Kinh nguyện Thánh Thể II 

226. Trong kinh nguyện Thánh Thể II, một mình chủ tế chính dang tay đọc: Lạy Chúa, Chúa thật là 
Đắng Thánh... 

227. Từ Vì thế, chúng con nài xin Chúa... cho đến Chúng con cúi xin Chúa..., các vị đồng tế cùng 
đọc chung theo cách thức sau đây: 

a) Vì thế, chúng con nài xin Chúa: giơ hai tay về phía lễ vật; 

b) Khi tự nguyện nộp mình và Cùng một thể thức ấy: chắp tay; 

c) Khi đọc lời truyền phép, nêu thấy thuận tiện, giơ tay mặt hướng về bánh và chén; khi nâng Bánh thánh 
và Chén thánh cho người ta thấy, thì mọi người nhìn lên Bánh thánh và Chén thánh, rồi cúi mình; 

d) Vì vậy, lạy Chúa và Chúng con tha thiết nài xin Chúa: dang tay. 

228. Cầu cho người còn sông: Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa, và cầu cho người đã ly 
trần: Xin Chúa cũng nhớ đến: có thê để một hai vị đồng tế luân phiên đọc, ngài đang tay đọc một mình và 
lớn tiếng. 

Kinh nguyện Thánh Thể III 

229. Trong kinh nguyện Thánh Thẻ III, một mình chủ tế chính dang tay đọc: Lạy Chúa, Chúa thật là 
Đắng Thánh... 

230. Từ Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa... cho đến Chúng con nài xin Chúa đoái 
nhìn...: các vị đồng tế cùng đọc chung, theo cách thức sau đây: 

a) Vì vậy, lạy Chúa, chúng con nài xin: giơ hai tay hướng về lễ vật; 

b) Trong đêm bị trao nộp... và Cùng một thể thức ấy...: chắp tay; 

c) Khi đọc lời truyền phép, nêu thấy thuận tiện, giơ tay mặt hướng về bánh và chén; khi nâng Bánh thánh 
và Chén thánh cho người ta thấy, thì mọi người nhìn lên Bánh thánh và Chén thánh, rồi cúi mình. 


d) Vì vậy, lạy Chúa... và Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn...: dang tay. 

231. Lời chuyên cầu: Nguyện xin Chúa Thánh Thần và Lạy Chúa, chúng con nguyện xin Của lễ 
hòa giải này: có thể để một hai vị đồng tế luân phiên đọc, ngài dang tay đọc một mình và lớn tiếng. 

Kinh nguyện Thánh Thể IV 

232. Trong kinh nguyện Thánh Thê IV, một mình chủ tế chính dang tay đọc Lạy Cha chí Thánh... cho 
đến và hoàn tất công việc thánh hóa. 

233. Từ Vì vậy, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho đến Lạy Chúa, xin đoái nhìn hiến lễ...: các 
vị đồng tế cùng đọc chung theo cách thức sau đây: 

a) Vì vậy, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho Chúa Thánh Thần: giơ hai tay hướng về lễ vật; 

b) Vậy, lạy Cha chí Thánh và Cùng một thể thức ấy... chắp tay; 

c) Khi đọc lời truyền phép, nếu thấy thuận tiện, giơ tay mặt hướng về bánh và chén; khi nâng Bánh thánh 
và Chén thánh cho người ta thấy, thì mọi người nhìn lên Bánh thánh và Chén thánh, rồi cúi mình; 

d) Vì vậy, lạy Chúa, giờ đây và Lạy Chúa, xin đoái nhìn dang tay. 

234. Lời chuyên cầu: Vậy, giờ đây, lạy Chúa, xin nhớ đến mọi người có thể để một hai vị đồng tế đọc 
và ngài dang tay đọc lớn tiếng kinh này. 

235. Còn về các kinh nguyện Thánh Thê khác đã được Tòa Thánh phê chuẩn, thì hãy giữ những quy luật 
đã ấn định cho từng kinh. 

236. Lời kết thúc kinh nguyện Thánh Thẻ chỉ do vị chủ tế chính và các vị đồng tế đọc mà thôi, tín hữu 
không được đọc. 

Nghỉ thức hiệp lễ 

237. Tiếp đó, chủ tế chính chắp tay đọc lời nhắn nhủ trước kinh Lạy Cha, rồi dang tay đọc kinh Lạy 
Cha cùng với các vị đồng tế, các vị này cũng dang tay và cùng đọc với cộng đoàn. 

238. Lạy Chúa, xin cứu chúng con... một mình chủ tế đang tay đọc. Các vị đồng tế cùng với cộng đoàn 
đọc hoặc hát lời tung hô kết thúc: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang... 

239. Sau khi phó tế hoặc, nếu không có phó tế, một VỊ đồng tế kêu mời: Anh chị em hãy chúc bình 
an... mọi người chúc bình an cho nhau. Những ai ở gần chủ tế chính hơn, thì nhận bình an của ngài trước 
phó tê. 

240. Đang khi đọc Lạy Chiên Thiên Chúa, các phó tế hoặc một vài vị đồng tế có thể giúp chủ tế chính 
bẻ bánh cho các vị đồng tế và cộng đoàn rước lễ. 

241. Sau khi hòa Mình Thánh vào Máu Thánh, một mình chủ tế chính đọc thầm kinh Lạy Chúa Giêsu 
Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống hoặc kinh Lạy Chúa Giêsu Kitô, con sắp rước Mình và Máu Thánh 
Chúa... 

242. Đọc xong lời nguyện trước rước lễ, chủ tế chính cúi mình, rồi lui lại một chút. Các vị đồng tẾ, từng 
vị một, vị nọ sau vị kia, cúi mình, kính cần nhận lấy Mình Thánh Chúa từ bàn thờ; tay mặt cầm Minh Thánh, 
tay trái đỡ phía dưới, rồi về chỗ đứng. Các vị đồng tế có thê đứng tại chỗ, chủ tế chính hoặc một hay nhiều 
VỊ đồng tế cầm đĩa thánh đi đến trước từng vị, để mỗi vị nhận Mình Thánh từ đĩa thánh; hoặc chuyền đĩa 
thánh từ vị này tới vị khác cho đến vị cuối cùng. 

243. Đoạn chủ tế chính cầm Mình Thánh truyền phép trong chính Thánh lễ ấy, nâng cao lên một chút 
trên đĩa thánh hay trên chén thánh, hướng về cộng đoàn mà đọc: Đây Chiên Thiên Chúa... rồi cùng với 
Các vỊ đồng tế và cộng đoàn tiếp tục: Lạy Chúa, con chẳng đáng... 

244. Tiếp đó, chủ tế chính quay về bàn thờ, đọc thầm: Xin Mình Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho 
con được sống muôn đời, rồi cung kính rước Mình Thánh Chúa. Các vị đồng tế cũng rước lễ như vậy. Sau 
đó, phó tế nhận Mình và Máu Thánh Chúa từ tay chủ tế chính. 

245. Có thể rước Máu Thánh hoặc trực tiếp từ chén thánh, hoặc bằng cách chấm, hoặc bằng ống hút, 
hoặc bằng thìa. 

246. Nếu rước trực tiếp từ chén thánh, có thể sử dụng một trong các cách sau đây: 

a) Chủ tế chính cằm lấy chén thánh và đọc thầm: Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con 
được sống muôn đời rồi rước một chút Máu Thánh; sau đó, trao chén thánh cho phó tế hay một vị đồng tế. 
Đoạn ngài cho tín hữu rước lễ (x. số 160-162). Còn các vị đồng tế, từng người một, hoặc từng hai người, 
nếu có hai chén thánh, tiến tới bàn thờ, cúi mình, rước Máu Thánh, lau miệng chén thánh, rôi trở về ghế 
của mình. 

b) Chủ tế chính đứng giữa bàn thờ như thường lệ mà rước Máu Thánh. Các vị đồng tế có thể đứng tại 
chỗ mà rước Máu Thánh, do phó tế hoặc một vị đồng tế đem chén thánh đến cho uống; hoặc các vị ấy tiếp 


nhận chén thánh, rồi chuyền cho nhau. Chén thánh luôn phải được lau, hoặc do vị uống hay vị đưa cho 
uống. Sau khi hiệp lễ, ai nấy trở về ghế mình. 

247. Phần Máu Thánh còn lại, phó tế cung kính rước hết tại bàn thờ; nếu cần thì nhờ vài vị đồng tế uống 
giúp, rồi đem chén xuống bàn phụ; tại đó, chính thầy hoặc thầy giúp lễ đã được thiết lập tráng, lau và dọn 
đẹp chén như thường lệ (x. số 183). 

248. Việc hiệp lễ của các vị đồng tế cũng có thể sắp xếp như sau: Mỗi vị tới bàn thờ rước Mình Thánh 
Chúa, rồi rước luôn Máu Thánh nữa. Trong trường hợp này, chủ tế chính rước Mình và Máu Thánh như 
thường lệ (x. số 158), nhưng phải giữ nghi thức rước Máu Thánh theo thể thức đã lựa chọn cho từng trường 
hợp; và các vị đồng 4 tế khác cũng phải rước Máu Thánh theo thể thức đó. 

Khi chủ tế hiệp lễ xong, đặt chén thánh trên một khăn thánh bên bàn thờ, các vị đồng tẾ, từng người một, 
đến giữa bàn thờ, cúi mình, rước Mình Thánh Chúa, rồi sang phía bên cạnh bản thờ rước Máu Thánh, theo 
nghi thức rước Máu Thánh đã được lựa chọn, như nói trên. 

Việc hiệp lễ của phó tế và việc tráng chén cũng làm theo cách thức nói trên. 

249. Nếu các vị đồng tế hiệp lễ theo cách chấm, thì chủ tế chính rước Mình và Máu Thánh như thường 
lệ, nhưng phải lưu ý để lại trong chén đủ Máu Thánh cho các vị đồng tế rước. Sau đó, thầy phó tế hay một 
vị đồng tế sẽ tùy nghi đặt Chén thánh và đĩa đựng các phần Bánh thánh, hoặc tại giữa bàn thờ, hoặc trên 
một khăn thánh khác ở một bên bàn thờ. Các vị đông té, từng người một, tiến đến bàn thờ, cúi mình, cầm 
một phần Bánh thánh, chấm một chút trong chén thánh và lấy đĩa hứng dưới miệng mà hiệp lễ, rồi trở về 
chỗ mình, như lúc đầu lễ. 

Phó tế cũng rước lễ theo cách chấm. Thầy thưa: Amen khi một vị đồng. tế nói: Mình và Máu Thánh 
Chúa Kitô. Nhưng phó tế uống tại bàn thờ tât cả Máu Thánh còn lại. Nếu cần thì nhờ vài vị đồng tế uống, 
rồi đem chén thánh xuống bàn phụ, tại đó chính thầy hay thầy giúp lễ đã được thiết lập tráng, lau và sắp 
xếp như thừơng lệ. 

Nghi thức kết thúc 

250. Chủ tế chính làm mọi việc khác cho tới cuối lễ như thường lệ (x. số 166-169), còn các vị đồng tế 
cứ ở tại chỗ. 

251. Trước khi rời khỏi bàn thờ, các vị đồng tế cúi mình trước bàn thờ. Còn chủ tế chính thì kính cân 
hôn bàn thờ như thường lệ. 


II. Thánh Lễ Chỉ Có Một Thừa Tác Viên Tham Dự 

252. Trong Thánh lễ mà chỉ có một thừa tác viên tham dự và đối đáp, thì giữ nghi thức có cộng đoàn 
tham dự (x. số 120-169), thừa tác viên tùy nghi đọc phần của cộng đoàn. 

253. Nếu thừa tác viên là phó tế, thì chính thầy thi hành những phận vụ riêng của mình (x. số 171-186), 
đồng thời chu toàn các phận vụ khác của cộng đoàn. 

254. Nếu không có lý do chính đáng và hợp lý, thì không được cử hành Thánh lễ mà không có người 
giúp, hoặc ít là một tín hữu nào đó. Trong trường hợp này, thì bỏ các lời chảo, lời bảo và phép lành cuối lễ. 

255. Chén lễ được dọn trước hoặc trên bàn phụ bên cạnh bàn thờ, hoặc trên bàn thờ phía bên tay mặt; 
còn sách lễ thì đặt phía bên tay trái. 

Nghi thức đầu lễ 

256. Linh mục tiễn đến bản thờ, cúi mình chào rồi hôn kính bàn thờ, đoạn về ghế. Nếu muốn, ngài có 
thể đứng tại bàn thờ. Trong trường hợp này, phải dọn sách lễ tại đó. Sau đó thừa tác viên hoặc linh mục đọc 
ca nhập lễ. 

257. Đoạn linh mục cùng với thừa tác viên làm dấu thánh giá trên mình và đọc: Nhân danh Cha... Rồi 
linh mục quay lại chào thừa tác viên theo một trong những công thức được chỉ định. 

258. Sau đó là hành động thống hối, và tùy theo chữ đỏ, đọc Lạy Chúa, xin thương xót và thánh 
thi Vinh danh. 

259. Rồi ngài chắp tay đọc: Chúng ta dâng lời cầu nguyện, ngừng lại giây lát, rồi dang tay đọc lời 
nguyện nhập lễ. Cuối lời nguyện, thừa tác viên tung hô: Amen. 

Phụng vụ lời Chúa 

260. Nếu có thể được, thì nên đọc các bài đọc tại giảng đài hay tại giá sách. 

261. Xong lời nguyện nhập lễ, thừa tác viên đọc bài đọc thứ nhất với thánh vịnh, rồi bài đọc thứ hai, khi 
phải đọc, sau đó, Alleluia và câu xướng kèm theo hoặc bài ca khác. 


262. Đoạn linh mục cúi mình đọc kinh Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin thanh tẩy... rồi đọc bài Tin 
Mừng. Kết bài Tin Mừng, ngài nói: Đó là lời Chúa, thừa tác viên thưa: Lạy Chúa Kitô... Rồi linh mục 
kính cần hôn sách và đọc thằm: Nhờ những lời Tin Mừng vừa đọc... 

263. Sau đó, tùy theo luật chữ đỏ, linh mục cùng với thừa tác viên đọc kinh Tin kính. 

264. Tiếp đó, cũng có thể đọc cả trong Thánh lễ này lời nguyện chung: linh mục xướng các ý nguyện, 
thừa tác viên thưa. 

Phụng vụ Thánh Thể 

265. Trong phần phụng vụ Thánh Thể làm mọi sự như trong Thánh lễ có cộng đoàn tham dự, trừ các 
điều sau đây: 

266. Sau lời tung hô cuối kinh kế tiếp kinh Lạy Cha, linh mục đọc kinh Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa 
đã nói... rồi thêm: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh em, thừa tác viên thưa: Và ở cùng Cha. Linh mục 
tùy nghi chúc bình an cho thừa tác viên. 

267. Đoạn, đang khi ngài đọc Lạy Chiên Thiên Chúa... cùng với thừa tác viên, linh mục bẻ bánh thánh 
trên đĩa. Xong kinh Lạy Chiên Thiên Chúa, ngài vừa hòa trộn Mình và Máu Thánh vừa đọc thầm kinh Xin 
cho việc hòa Mình và Máu Đức Giêsu Kitô... 

268. Sau nghi thức hòa trộn, linh mục đọc thầm: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống... 
hoặc Lạy Chúa Giêsu Kitô, con sắp rước Mình...; đoạn cúi mình, cầm Mình Thánh. Nếu thừa tác viên có 
rước lễ, ngài quay về phía thừa tác viên, giơ Mình Thánh lên cao một chút trên đĩa thánh, và nói: Đây Chiên 
Thiên Chúa... rôi cùng với thừa tác viên đọc một lần: Lạy Chúa, con chẳng đáng... Đoạn quay vào bàn 
thờ, ngài rước Mình Thánh Chúa. Nếu thừa tác viên không rước lễ, linh mục cúi mình, cầm Mình Thánh 
quay mặt về bàn thờ đọc thầm một lần: Lạy Chúa, con chăng đáng... và Xin Mình Thánh Chúa Kitô.... 
rồi rước Mình Thánh Chúa. Đoạn ngài cầm lấy chén và đọc thầm: Xin Máu Thánh Chúa Kitô... rồi rước 
Máu Thánh. 

269. Linh mục đọc ca hiệp lễ trước khi cho thừa tác viên rước lễ. 

270. Linh mục tráng chén ở cạnh bàn thờ hoặc tại bàn phụ. Nếu tráng chén tại bàn thờ, thì có thể trao 
cho thừa tác viên đem xuống bàn phụ, hoặc cứ đề bên cạnh bàn thờ. 

271. Tráng chén xong, linh mục phải giữ thinh lặng một chút, rồi đọc lời nguyện hiệp lễ. 

Nghi thức kết thúc 

272. Nghi thức kết thúc cũng làm như trong Thánh lễ có cộng đoàn tham dự, nhưng bỏ câu Lễ xong... 
Linh mục hôn kính bàn thờ như thường lệ và cúi mình cùng với thừa tác viên, đoạn rời bàn thờ. 


IV. Một Ít Quy Luật Chung Cho Tắt Cả Các Hình Thức Thánh Lễ 

Việc tôn kính bàn thờ và sách Tin Mừng 

273. Theo thói quen lưu truyền, việc tôn kính bàn thờ và sách Tin Mừng được thê hiện bằng cách hôn 
kính. Nhưng, ở nơi nào dấu tôn kính này không phù hợp với tập tục hay đặc tính địa phương, thì ở đó, Hội 
đồng Giám mục có thể chỉ định dẫu khác thay thế với sự chấp thuận của Tòa Thánh. 

Tại Việt Nam vẫn giữ thói quen hôn kính bàn thờ và Sách Tin Mừng theo tập tục chung của toàn thê 
Giáo Hội. 

Bái gối và cúi mình 

274. Bái gôi là bái gối bên phải sát đất, biểu lộ sự thờ lạy, vì thế, nó được dành đề tôn kính phép Thánh 
Thể và Thánh giá kể từ khi nghi thức tôn thờ trọng thể trong phụng vụ ngày thứ Sáu Tuần Thánh cho đến 
lúc khởi đầu Canh thức Vượt Qua. 

Tại Việt Nam, Hội Đồng Giám mục đã qui định thay thế bái gối bằng cúi mình. 

Trong Thánh lễ, có ba lần chủ tế cúi mình thay bái gối, tức là: sau khi dâng Mình Thánh, sau khi dâng 
Máu Thánh và trước khi rước lễ. Những điều riêng biệt phải giữ trong Thánh lễ đồng tế được ghi ở phần 
nói về lễ đồng tế (x. số 210-251). 

Nếu nhà tạm có Mình Thánh Chúa đặt trong cung thánh, thì linh mục, phó tế và các thừa tác viên cúi 
mình khi đến bàn thờ hoặc khi rời bàn thờ, nhưng không cúi mình trước nhà tạm đang khi cử hành Thánh 
lê. 

Ngược lại, mọi người cúi mình khi đi qua trước Mình Thánh Chúa, trừ ra khi đang đi kiệu. 

Những thừa tác viên cầm thánh giá nến cao (đèn hầu) đi rước, thì cúi đầu thay vì cúi mình. 

275. Việc cúi đầu, cúi mình nói lên sự tôn kính đối với chính các nhân vật hoặc các biểu tượng của các 
nhân vật ấy. 


Có hai cách cúi: cúi đầu và cúi mình. 

a) Cúi đẩu: mỗi khi đọc kinh Ba Ngôi Thiên Chúa một trật, khi đọc tên Chúa Giêsu, tên Đức Marla đồng 
trinh và tên vị thánh được kính trong lễ hôm ấy. 

b) Cái mình hay cúi sâu: khi chào kính bàn thờ, khi đọc các kinh Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin thanh 
tây.... và kinh Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận..., khi đọc câu: Bởi phép Chúa Thánh Thần... 
trong kinh Tin kính, câu: Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa... trong Lễ Qui Rôma. Phó tế 
cũng cúi mình khi xin chúc lành trước khi đi đọc bài Tin Mừng. Ngoài ra, linh mục cũng hơi cúi mình khi 
đọc lời truyền phép. 

Việc xông hương 

276. Việc xông hương bày tỏ sự tôn kính và cầu nguyện, theo ý nghĩa trong Sách Thánh (x. Tv 140,2; 
Kh 8,3). 

Có thể tùy nghi dùng hương trong bất cứ hình thức Thánh lễ nào: 

a) Khi đi rước ra bàn thờ; 

b) Đầu lễ, xông hương thánh giá và bàn thờ; 

c) Khi rước sách Tin Mừng và trước khi công bồ bài Tin Mừng; 

d) Sau khi đặt bánh và chén trên bàn thờ, xông hương lễ vật, thánh giá và bàn thờ, rồi cũng xông hương 
linh mục và cộng đoàn; 

e) Khi nâng Bánh thánh và Chén thánh sau truyền phép. 

277. Linh mục bỏ hương vào bình và thỉnh lặng làm phép bằng một dấu thánh giá. 

Trước và sau khi xông hương, cúi mình chào người hoặc vật được xông hương, trừ bàn thờ và lễ vật 
dùng cho Thánh lễ. 

Xông hương ba lần: trước Thánh Thể, gỗ Thánh giá, các ảnh Chúa được trưng bày cho người ta cung 
kính, thánh giá của bàn thờ, sách Tin Mừng, nến Phục sinh, linh mục và cộng đoàn. 

Xông hương hai lần: trước xương và ảnh các Thánh được trưng bày cho người ta tôn kính, và chỉ làm 
lúc đầu lễ khi xông hương bàn thờ. 

Xông hương bàn thờ từng nhịp một theo cách thức sau đây: 

a) Nếu bàn thờ cách biệt vách tường, linh mục vừa đi chung quanh bàn thờ vừa xông hương; 

b) Nếu bàn thờ không cách biệt vách tường, linh mục vừa đi qua vừa xông hương phía tay mặt bàn thờ, 
rồi vừa đi qua vừa xông hương phía tay trái. 

c) Nếu thánh giá đặt phía trên bàn thờ hay tại bàn thờ, thì xông hương thánh giá trước khi xông bàn thờ; 
nếu không thì xông hương khi linh mục đi ngang qua trước thánh giá. 

Linh mục xông hương ba lần trên lễ vật trước khi xông thánh giá và bàn thờ, hoặc dùng bình hương vẽ 
hình thánh giá trên lễ vật. 

Tại Việt Nam, được phép vái nhang hay đồ hương vào lư hương thay cho xông hương. Nếu vái nhang, 
thông thường chỉ vái nhang lúc đầu lễ trước bàn thờ. Chủ tế cầm nhang, giơ cao lên đề dâng rồi cúi mình 
ba lần để tỏ lòng tôn kính, sau đó cắm nhang vào bát nhang. Nếu trong phần dâng lễ, khi muốn cho một số 
đại diện cộng đoàn lên vái nhang cùng với chủ tế, thì cũng có thể vái nhang lần nữa vào lúc này. Trong 
trường hợp vái nhang chung với một số người đại diện, thì nên vái nhang ngay sau khi nhận của lễ để những 
người dâng của lễ khỏi phải đứng chờ trên cung thánh. 

Nếu đồ hương vào bình than cháy trong lư hương, thì sau khi đồ hương sẽ chắp tay cúi mình một lần đề 
tỏ lòng tôn kính. Có thể đỗ hương lúc đầu lễ, sau khi dâng bánh và rượu và trước khi truyền phép Mình 
Máu Thánh. Không đồ hương trước khi đi đọc Tin Mừng, vì lần xông hương này chủ ý M để tôn kính sách 
Tin Mừng, vì thế phải làm trước Sách Tin Mừng, chứ không làm trước bàn thờ. Chủ tế không bỏ bàn thờ 
xuống đồ hương trước khi truyền phép Mình Máu Thánh, nhưng đề cho thừa tác viên làm việc này. 

Việc trắng chén 

278. Mỗi khi có mụn Bánh thánh dính vào tay, nhất là sau khi bẻ bánh hay cho cộng đoàn rước lễ, linh 
mục phải lau các ngón tay trên đĩa hoặc rửa nếu cần. Cũng phải thu lượm các mụn Bánh thánh nếu rớt ra 
ngoài đĩa thánh. 

279. Nên hết sức liệu để tráng, lau các bình thánh tại bàn phụ, sau khi rước lễ hoặc sau Thánh lễ, hoặc 
do chính linh mục, hoặc phó tế hay thừa tác viên giúp lễ đã được thiết lập. Tráng chén bằng rượu và nước, 
hoặc bằng nước thôi, rồi chính vị đó uống nước tráng ấy. Đĩa thánh thường được lau bằng khăn lau chén 
thánh. 

Cần lưu ý là nếu Máu Thánh còn dư sau khi cho rước lễ phải được rước hết ngay tại bàn thờ. 


280. Nếu Bánh thánh hoặc một mụn Bánh thánh rớt xuống đất, thì phải kính cần nhặt lên, nếu có chút 
Máu Thánh rớt xuống chỗ nảo, thì phải lấy nước mà lau chỗ đó, rồi đổ nước ấy vào giếng thánh. 

Việc hiệp lễ dưới hai hình 

281. Xét về phương diện dấu chỉ, việc rước lễ dưới hai hình là hình thức đầy đủ hơn. Quả thật, dưới hình 
thức này, dấu chỉ của bữa tiệc Thánh Thể được sáng tỏ hơn. Ý Thiên Chúa muốn thiết lập Giao Ước mới 
và vĩnh cửu trong Máu Thánh Chúa cũng được biểu lộ rõ ràng hơn. Đồng thời, mối tương quan giữa bữa 
tiệc Thánh Thẻ và bữa tiệc cánh chung trong nước Chúa Cha được diễn tả minh bạch hơn. 

282. Các vị chủ chăn phải liệu cách nào thích hợp nhất để nhắc nhở những người rước lễ cũng như những 
người dự lễ, nhớ lại giáo lý công giáo về hình thức rước lễ, theo ý Công đồng Trentô. Trước hết, phải nhắc 
cho các Kitô hữu nhớ răng theo đức tin công giáo, dù rước lễ dưới một hình, họ cũng lãnh nhận trọn vẹn 
Chúa Kitô và bí tích thực sự. Bởi đó, về hiệu quả, người rước lễ dưới một hình cũng chẳng thiệt mất ơn nào 
cần thiết cho sự cứu độ. 

Cũng phải dạy cho họ biết trong việc phân phát các bí tích, tuy vẫn phải giữ nguyên vẹn những gì thuộc 
bản chất của bí tích, Hội Thánh có quyền ân định hoặc thay đôi những gì xét ra thuận tiện hơn cho việc tôn 
kính các bí tích, hay cho lợi ích của người lãnh nhận, tùy theo biến chuyên của sự vật, thời đại và nơi chốn. 
Đồng thời, cũng phải khuyên bảo họ nên tham dự cách nhiệt tình hơn vào nghi thức thánh, qua đó dấu chỉ 
của tiệc Thánh Thê được biểu lộ cách đầy đủ hơn. 

283. Ngoại trừ những trường hợp được nói đến trong các sách nghi thức, còn được rước lễ dưới hai hình: 

a) Các linh mục không có thê cử hành Thánh lễ hay đồng tế; 

b) Thầy phó tế và những người thi hành một phận vụ trong Thánh lễ; 

c) Các thành viên của các cộng đoản trong thánh lễ tu viện hoặc trong thánh lễ gọi là "thánh lễ cộng 
đoàn”, các chủng sinh, mọi người đang tĩnh tâm hoặc tham dự hội nghị về thiêng liêng và mục vụ. 

Giám mục giáo phận có thể ấn định những quy luật về rước lễ dưới hai hình cho giáo phận mình, mà 
ngay cả các nhà thờ của các dòng tu và các nhóm nhỏ cũng phải tuân giữ. Giám mục giáo phận cũng có 
quyên cho phép rước lễ dưới hai hình mỗi khi linh mục chủ tế thấy thích hợp, miễn là tín hữu được hướng 
dẫn kỹ và không có nguy cơ xúc phạm đến Thánh Thẻ, hoặc nghi thức thành khó khăn hơn vì số người 
tham dự quá đông hay vì lý do nào khác. 

Còn cách thức cho các tín hữu rước lễ dưới hai hình và việc mở rộng năng quyền, thì các Hội đồng Giám 
mục có thể ra các quy luật với sự phê chuẩn của Tòa Thánh. 

Hội Đồng Giám mục Việt Nam không có qui định gì riêng về vấn đề này. 

284. Khi cho rước lễ dưới hai hình, thì: 

a) Người cầm chén thánh, thông thường là phó tế, nếu không có, thì một linh mục, hay một thầy giúp lễ 
đã được thiết lập, hoặc một thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ, hoặc khi cần, một tín hữu, được trao nhiệm 
vụ tại chỗ. 

b) Nếu còn dư Máu Thánh, thì phải được rước hết tại bàn thờ, do linh mục hoặc phó tế, hoặc do thầy 
giúp lễ đã thiết lập, là người đã cầm chén thánh, rồi tráng, lau và sắp xếp bình thánh theo thường lệ. 

Còn các tín hữu chỉ muốn rước dưới một hình bánh mà thôi, thì cứ cho họ theo hình thức đó. 

285. Để cho rước lễ dưới hai hình, phải chuẩn bị: 

a) Nếu cho uống trực tiếp từ chén thánh, thì hoặc dọn một chén thánh đủ lớn, hoặc phải có nhiều chén 
thánh. Tuy nhiên, bao giờ cũng phải cân thận dự trù đừng để Máu Thánh dư quá mà phải uống hết sau khi 
rước lễ. 

b) Nếu cho rước lễ dưới hai hình theo cách chấm, thì phải liệu sao cho Bánh thánh đừng quá mỏng hay 
quá nhỏ, nhưng hơi dày hơn thường một chút để khi đã chấm một phần vào Máu Thánh, còn có thê cho 
rước lễ dễ dàng. 

286. Nếu cho rước Máu Thánh bằng cách uống từ chén thánh, người rước lễ bước qua đứng trước mặt 
thừa tác viên cầm chén thánh. Thừa tác viên nói: Máu Thánh Chúa Kitô; người rước lễ thưa: Amen. Thừa 
tác viên trao chén thánh, người rước lễ tự tay cầm chén thánh đưa lên miệng, người rước lễ uống một chút 
từ chén thánh, rồi trao lại cho thừa tác viên và về chỗ; thừa tác viên lấy khăn lau chén mà lau miệng chén 
thánh. 

287. Nếu rước Máu Thánh bằng cách chấm, người rước lễ cầm đĩa hứng dưới miệng, tiễn tới trước mặt 
linh mục đang cầm chén thánh và thừa tác viên câm bình đựng Mình Thánh đứng bên cạnh. Linh mục lấy 
Bánh thánh, nhúng một phần vào chén thánh, giơ lên và nói: Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, người rước 
lễ đáp: Amen, rồi rước lễ bằng miệng từ tay linh mục, và về chỗ. 


Chương V 
Cách Xêp Đặt Và Trang Trí Thánh Đường 
Để Cử Hành Thánh Lễ 


I. Những Nguyên Tắc Chung 

288. Đề cử hành Thánh Thể, dân Chúa thường tập họp trong nhà thờ, hoặc, khi không có nhà thờ hoặc 
nhà thờ không đủ lớn, thì tập họp ở nơi khác trang nghiêm và phải xứng đáng với mầu nhiệm rất thánh này. 
Vậy, nhà thờ và những nơi khác phải phù hợp với việc cử hành thánh và giúp tín hữu tham dự cách tích 
cực. Hơn nữa, nhà và các đồ dùng trong phụng tự phải thực sự xứng đáng, đẹp, và là những dấu chỉ, những 
biểu tượng cho những thực tại siêu nhiên. 

289. Vì thế, Hội Thánh không ngừng tìm kiếm sự trợ giúp cao quý của nghệ thuật và công nhận những 
giá trị nghệ thuật của mọi dân tộc và địa phương. Hơn nữa, cũng như Hội Thánh đã nỗ lực bảo vệ những 
công trình và những kho tảng nghệ thuật của các thế hệ đã qua còn lưu truyền lại, và tùy theo sự cần thiết 
mà thích nghi với những nhu câu mới, thì Hội Thánh cũng cô găng cô võ những gì mới mẻ phù hợp với 
tỉnh thần của mỗi thời đại. 

Cho nên trong việc đào tạo các mỹ thuật gia, cũng như trong việc chọn lựa những tác phẩm cho thánh 
đường, phải tìm kiếm phẩm chất đích thực của nghệ thuật giúp nuôi dưỡng đức tin và lòng đạo đức, lại phải 
thích hợp với ý nghĩa và mục đích nhắm tới. 

290. Mọi thánh đường cần được cung hiến hoặc ít nhất được làm phép. Còn các nhà thờ chánh tòa và 
nhà thờ giáo xứ thì phải được cung hiến theo nghỉ thức long trọng. 

291. Đề xây cất, sửa chữa và bài trí thánh đường cho hợp lý, tất cả những người liên hệ phải bàn hỏi với 
Ủy ban Phụng tự và Nghệ thuật thánh của Giáo phận. Giám mục giáo phận cũng hãy hỏi ý kiến và nhờ sự 
giúp đỡ của Ủy ban này khi phải đưa ra những quy tắc đến vấn đê, hoặc khi chấp thuận họa đồ các thánh 
đường mới, hoặc khi phải giải quyết một số vấn đề có tầm quan trọng thuộc lãnh vực này. 

292. Việc trang trí thánh đường phải nhắm tìm vẻ đơn sơ trang trọng hơn là vẻ lộng lẫy bề ngoài. Trong 
việc chọn lựa những vật liệu đề trang trí, phải lo sử dụng những đồ thật, và phải nhằm mục đích giáo dục 
các tín hữu và làm tăng phẩm giá toàn bộ nơi thánh. 

293. Đề đáp ứng cách thích hợp những nhu cầu của thời đại bây giờ, việc trang trí nhà thờ và những cơ 
sở phụ thuộc đòi chúng ta không chỉ quan tâm tới những gì liên hệ trực tiếp đến việc cử hành các nghỉ lễ 
thánh, nhưng cũng phải nhìn thấy trước những tiện nghỉ hợp lý của tín hữu, như người ta thường dự liệu 
cho những nơi hội họp khác. 

294. Dân Chúa tụ họp để dự Thánh lễ là một cộng đoàn có tô chức và phẩm trật, được biểu lộ ra bằng 
những phận vụ và những hoạt động khác nhau tùy theo mỗi phần của cuộc cử hành. Bởi vậy, cách sắp xếp 
tông quát của thánh đường phải thế nào để có thể biểu lộ cách nào đó hình ảnh của cộng đoàn đang tụ họp, 
giúp cho việc sắp xếp mọi sự được hài hòa và việc thực thi các phần việc của mỗi người được thuận tiện. 

Các tín hữu và ca đoàn sẽ được xếp vào chỗ giúp họ dễ dàng tham dự cách tích cực hơn. 

Còn linh mục chủ tế, phó tế và các thừa tác viên khác có chỗ trong cung thánh. Ở đó, cũng phải dọn phế 
cho các vị đồng tế. Nếu số đồng tế đông thì dọn ghế ở nơi khác trong nhà thờ, nhưng phải gần bàn thờ. 

Tuy mọi điều nói trên phải biểu lộ một thứ tự theo phẩm trật và sự khác biệt trong phận vụ, nhưng cũng 
phải tạo nên sự hiệp nhất thâm sâu và hữu cơ, nhờ đó, sự hiệp nhất của toàn thê dân thánh được tỏa sáng. 
Chất liệu và vẻ mỹ quan của nơi thánh cũng như tất cả những đồ dùng phải giúp cho lòng đạo đức và bày 
tỏ được sự thánh thiện của các mầu nhiệm cử hành. 


II. Việc Sắp Đặt Cung Thánh Cho Việc Cử Hành Cộng Đoàn 

295. Cung thánh là nơi đặt bàn thờ, nơi công bố lời Chúa, và là nơi linh mục, phó tế và các thừa tác viên 
khác thi hành phận vụ. Cung thánh phải được tách biệt cách thích hợp khỏi lòng nhà thờ, bằng cách được 
nâng cao hơn, hoặc nhờ một cầu trúc và sự trang trí đặc biệt. Cung thánh phải rộng rãi đủ để việc cử hành 
Thánh Thê có thê diễn tiến và được nhìn thấy cách dễ dàng. 

Bàn thờ và cách trang trí 


296. Bàn thờ, nơi hy lễ thập giá được hiện tại hóa dưới những dấu chỉ bí tích, cũng là bàn tiệc của Chúa, 
mà dân Chúa được mời đến tham dự trong Thánh lễ. Bàn thờ cũng là trung tâm của việc tạ ơn được thực 
hiện cách hoàn hảo qua Thánh lễ. 

297. Trong nơi thánh, Thánh lễ phải được cử hành trên một bàn thờ. Ngoài nơi thánh thì có thể cử hành 
trên một bàn thích hợp, nhưng bao giờ cũng phải có khăn phủ bàn và khăn thánh, thánh giá và nến. 

298. Trong mọi nhà thờ, nên có bàn thờ có định, diễn tả cách rõ ràng hơn và thường xuyên rằng Đức 
Kitô là tảng đá sống động (IPr 2.4; x. Ep 2,20); còn những nơi khác dành đề cử hành Thánh lễ, thì bàn thờ 
có thể là di động. 

Gọi là bàn thờ cố định, khi được xây liền với nền nhà và do đó không thể di chuyển được; gọi bàn thờ 
di động nếu có thể di chuyền đi nơi khác. 

299. Bàn thờ chính phải được xây cách vách tường đề có thê đễ dàng đi chung quanh và trên đó có thê 
cử hành Thánh lễ quay mặt xuống tín hữu. Bàn thờ phải chiếm vị trí nào đó để có thể thực sự là trung tâm, 
nơi mà tất cả cộng đoàn tín hữu tự nhiên hướng vềl16. Theo thường lệ, bàn thờ phải cô định và được cung 
hiên. 

300. Bàn thờ có định cũng như di động cần được cung hiến theo nghỉ thức ghi trong sách Nghỉ thức 
Giám mục Rôma; tuy nhiên bàn thờ di động có thể chỉ cần được làm phép. 

301. Theo tập tục cổ truyền của Hội Thánh và theo ý nghĩa, mặt bàn thờ có định phải làm bằng đá, và là 
đá tự nhiên. Tuy nhiên, tùy theo sự xét đoán của Hội đồng Giám mục, cũng có thê dùng những chất liệu 
khác xứng hợp, bền chắc và được cấu tạo cách nghệ thuật. Chân hay phần dưới bàn thờ có thể làm bằng bất 
cứ chất liệu nào, miễn là chất liệu đó xứng hợp và bền chắc. 

Tại Việt Nam, mặt bàn thờ có thể làm bằng các thứ gỗ quý, nhất là khi được chạm trổ theo nghệ thuật 
địa phương. 

Bàn thờ di động có thể làm bằng bắt cứ vật liệu nào quý, bền chắc, đồng thời, theo truyền thống và tập 
tục của mỗi miễn, được coi là thích hợp với việc phụng tự. 

302. Nên duy trì thói quen đặt xương thánh dưới bàn thờ được cung hiến, dù không phải là xương các 
thánh tử đạo. Nhưng phải cân thận phối kiểm để biết chắc đó là xương thánh thật. 

303. Trong các nhà thờ mới xây, nên dựng một bàn thờ duy nhất đề biểu thị rằng trong cộng đoàn tín 
hữu chỉ có một Chúa Kitô và một bí tích Thánh Thẻ của Hội Thánh. 

Trong các nhà thờ đã xây cất trước, nếu bàn thờ cũ ở vị trí khiến tín hữu khó tham dự và không thê di 
chuyên mà không phương hại tới giá trị nghệ thuật, thì nên xây dựng một bàn thờ cô định khác, có nghệ 
thuật và được cung hiến đúng nghi thức, và chỉ dâng Thánh lễ tại bàn thờ đó mà thôi. Để các tín hữu chú 
tâm vào bàn thờ mới, đừng trang hoàng bàn thờ cũ một cách đặc biệt. 

304. Vì lòng cung kính đối với nghi thức tưởng niệm Chúa và đối với bữa tiệc Mình và Máu Thánh 
Chúa, trên bàn thờ khi cử hành, phải trải ít là một tắm khăn trắng; khăn này phải phù hợp với cấu trúc bàn 
thờ về hình thức, kích thước và sự trang trí. 

305. Việc trang trí bàn thờ phải có chừng mực. 

Trong mùa Vọng, hãy chưng bông bàn thờ cách chừng mực, cho hợp với tính chất của mùa này, kẻo 
vượt quá niềm vui trọn vẹn của ngày Chúa Giáng sinh. Mùa Chay thì câm chưng bông bàn thờ, ngoại trừ 
Chúa nhật "Mừng vui lên" (Chúa nhật IV mùa Chay), và các lễ trọng, lễ kính. 

Luôn phải giữ chừng mực trong việc chưng bông và nên đặt bông chung quanh bàn thờ hơn là trên bàn 
thờ. 

306. Vì trên bàn thờ chỉ nên đặt những gì cần thiết cho việc cử hành Thánh lễ, nghĩa là sách Tin Mừng 
từ đầu lễ cho đến phần công bố Tin Mừng: còn từ khi dâng của lễ đến khi tráng chén, thì đặt chén với đĩa 
thánh, bình đựng Minh Thánh nếu cần, khăn thánh, khăn lau chén và sách lễ. Ngoài ra, được đặt cách kín 
đáo những dụng cụ khuếch đại tiếng của linh mục. 

307. Mỗi khi cử hành phụng vụ, cần có những chân nến để tỏ lòng cung kính và mừng lễ (x. số 117). 
Phải chú tâm đến cấu trúc của bàn thờ và cung thánh, để tùy nghi đặt các chân nến trên bàn thờ, hoặc chung 
quanh bàn thờ cho có sự hòa hợp chung và không ngăn cản tín hữu dễ dàng nhìn thấy những gì đang thực 
hiện hay đặt trên bàn thờ. 

308. Trên hoặc gần bàn thờ, cũng phải đặt một Thánh giá có tượng Chúa Kitô chịu đóng định cho dân 
được tập họp nhìn thấy rõ. Đề nhắc các tín hữu nhớ đến cuộc thương khó sinh ơn cứu độ của Chúa, nên đặt 
cây thánh giá này gân bàn thờ, ngay cả khi không cử hành phụng vụ. 

Giảng đài 


309. Phẩm giá của lời Chúa đòi phải có một nơi thích hợp trong nhà thờ, để lời Chúa được loan báo và 
tín hữu tự nhiên hướng về đó trong phần phụng vụ lời Chúa. 

Nơi đó thường phải là một giảng đài cố định, chứ không phải chỉ là một cái giá sách di chuyên được. 
Phải tùy theo cấu trúc của mỗi nhà thờ mà đặt giảng đài để tín hữu có thể dễ dàng nhìn thấy và nghe được 
thừa tác viên và độc viên. 

Tại giảng đài chỉ đọc các bài đọc, thánh vịnh đáp ca và bài công bố Tin Mừng Phục sinh. Cũng tại đó, 
có thể giảng và đọc lời nguyện chung, tức là lời nguyện tín hữu. Đề giữ sự trang nghiêm của giảng đài, chỉ 
có thừa tác viên mới được bước lên đó. 

Nên làm phép giảng đài mới, theo nghi thức trong Sách Nghỉ lễ Rôma: Sách các chúc lành, trước khi sử 
dụng trong phụng vụ. 

Ghế dành cho linh mục chủ tế và các ghế khác 

310. Ghé của linh mục chủ tế phải nói lên nhiệm vụ của ngài là chủ tọa cộng đoản và điều hành kinh 
nguyện. Vì thế, chỗ thích hợp nhất là phía đầu cung thánh, nhìn xuống cộng đoàn, trừ phi kiến trúc thánh 
đường hoặc những hoàn cảnh không cho phép, ví dụ: khoảng cách quá xa làm cho việc hiệp thông giữa linh 
mục và cộng đoàn trở nên khó khăn, hoặc nếu nhà tạm đặt chính giữa phía sau bàn thờ. Phải tránh các loại 
ngai tòa. Nên làm phép ghế, trước khi đem dùng trong phụng vụ, theo nghỉ thức trong Sách Nghỉ lễ Rôma: 
Sách các chúc lành. 

Cũng thế, trong cung thánh, cần đặt ghế cho các linh mục đồng tế, và các linh mục tham dự với áo các 
phép, nhưng không đồng tế. 

Ghế của phó tế phải được đặt gần ghế dành cho linh mục chủ tế. Ghế cho các thừa tác viên khác phải 
xếp thế nào đề phân biệt rõ ràng với ghế dành cho hàng giáo sĩ và để cho họ có thể dễ dàng thực hiện phận 
vụ được trao phó. 


II. Cách Sắp Xếp Trong Thánh Đường 

Chỗ các tín hữu 

311. Phải xếp đặt cho tín hữu có chỗ thích hợp, đề họ có thê tham dự với đôi mắt và tâm hồn những nghỉ 
thức thánh cách thích hợp. Nên theo thói quen mà cho họ dùng ghế dài hay ghế một. Nhưng phải loại bỏ 
thói tục dành ghế cho một số cá nhân122. Các ghế dài hay ghế một, nhất là trong các nhà thờ mới xây, phải 
được sắp xếp làm sao cho tín hữu có thể đễ dàng có những điệu bộ cần thiết trong các phần cử hành khác 
nhau và cũng dễ dàng lên rước lễ. 

Phải liệu sao cho tín hữu không những nhìn thấy linh mục, phó tế hay các độc viên khác, nhưng còn 
nghe được các ngài cách dễ dàng nhờ những phương tiện kỹ thuật hiện đại. 

Chỗ của ca đoàn và nhạc cụ 

312. Phải dựa vào cách sắp đặt của mỗi nhà thờ mà dành cho ca đoàn một chỗ thích hợp để nêu rõ bản 
chất của ca đoàn là thành phần của cộng đoàn tín hữu đang tụ họp và có một phận vụ riêng, cũng để ca đoàn 
thực hiện dễ dàng hơn chức năng phụng vụ của mình, đồng thời để mọi thành viên của ca đoàn đễ tham dự 
Thánh lễ cách trọn vẹn. 

313. Còn phong cầm và các nhạc cụ khác đã được chấp thuận cách hợp pháp, thì phải đặt vào chỗ thích 
hợp, để chúng có thể giúp ca đoàn và cộng đoàn hát, và đề mọi TEƯỜI CÓ thê nghe được khi chỉ tấu nhạc mà 
thôi. Nên làm phép đàn phong cầm, theo nghỉ thức trong Sách Nghi lễ Rôma: Sách các chúc lành, trước khi 
đem dùng trong phụng vụ. 

Mùa Vọng được dùng phong cầm và các nhạc cụ khác cách vừa phải, hợp với tính chất của mùa này, 
nhưng sao đừng vượt quá niềm vui trọn vẹn của ngày Chúa giáng sinh. 

Mùa Chay chỉ được phép dùng phong cầm và các nhạc cụ khác để giữ giọng hát mà thôi, ngoại trừ Chúa 
nhật Mừng vui lên (Chúa nhật IV mùa Chay) và các lễ trọng, lễ kính. 

Nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa 

314. Tùy theo cấu trúc của mỗi nhà thờ và theo thói quen chính đáng của mỗi địa phương, nên lưu giữ 
Mình Thánh Chúa trong một nhà tạm đặt trong một nơi trang trọng xứng đáng, dễ thấy, có trang trí và thích 
hợp cho việc cầu nguyện. 

Thông thường thì chỉ có một nhà tạm, không thể di chuyên, làm bằng vật liệu cứng, chắc chăn, không 
trong suốt và phải được khóa kỹ để ngăn ngừa tối đa nguy cơ bị xúc phạm. Ngoài ra, nên làm phép đúng 
theo nghi thức trong Sách Nghi lễ Rôma: Sách các chúc lành, trước khi đem dùng trong phụng vụ. 


315. Vì tính cách dấu chỉ, tốt hơn là đừng đặt nhà tạm có Mình Thánh Chúa trên bản thờ, nơi cử hành 
Thánh lễ. 

Vì thế, tùy theo quyết định của Giám mục giáo phận, nên đặt nhà tạm ở những vị trí sau đây: 

a) Hoặc ở trong cung thánh, ngoài bàn thờ dùng đề cử hành Thánh lễ, theo hình dáng và vị trí thích hợp 
hơn, kế cả tại bàn thờ cũ không còn dùng đề dâng Thánh lễ nữa (x. 306); 

b) Hoặc ở trong một nhà nguyện nhỏ thích hợp để các tín hữu chầu và cầu nguyện riêng, nhà nguyện 
này phải nằm trong cấu trúc của nhà thờ và các Kitô hữu dễ dàng thấy được. 

316. Theo tập quán xưa nay, bên cạnh nhà tạm phải có một ngọn đèn luôn cháy sáng, bằng dầu hay sáp, 
đề chỉ rõ và tôn kính sự hiện diện của Chúa Kitô. 

317. Cũng đừng quên những điều luật đã quy định liên quan đến việc lưu giữ Mình Thánh Chúa. 

Các ảnh tượng thánh 

318. Trong phụng vụ tại thế, Hội Thánh được hiệp thông với phụng vụ trên trời bằng cách tiên hưởng 
phụng vụ được cử hành tại thành thánh Giêrusalem, nơi mà Hội Thánh lữ hành đang tiến về, nơi Đức Kitô 
đang ngự bên hữu Thiên Chúa và là nơi mà khi kính nhớ các Thánh, Hội Thánh hy vọng sẽ kết hợp và thông 
phần với các ngài. 

Bởi thế, theo truyền thống rất cô kính trong Hội Thánh, được phép đặt ảnh tượng Chúa, Đức Trinh Nữ 
Maria, và các Thánh trong các nhà thờ để tín hữu tôn kính, và trong thánh đường phải sắp đặt thế nào để 
dẫn tín hữu vào các mâu nhiệm đức tin được cử hành tại đó. Vì vậy, phải liệu sao cho sô các ảnh tượng 
đừng quá nhiều và phải xếp đặt thế nào để cộng đoàn khỏi chia trí khi tham dự những nghỉ lễ phụng vụ. 
Mỗi vị thánh chỉ nên có một ảnh hay tượng. Cách chung, trong việc trang trí vả sắp xếp thánh đường liên 
quan đến các ảnh tượng, phải chú tâm đến lòng đạo đức của toàn thể cộng đoàn, cũng như vẻ đẹp và sự 
trang trọng của các ảnh tượng. 


Chương VI - 
Những Gì Cân Phải Có 
Đê Cử Hành Thánh Lê 


I. Bánh Và Rượu Đề Cử Hành Thánh Lễ 

319. Noi gương Chúa Kitô, Hội Thánh luôn dùng bánh, rượu với nước để cử hành bữa tiệc của Chúa. 

320. Bánh lễ phải là bánh miễn thuần túy, mới làm, và theo truyền thống xưa của Hội Thánh Latinh, 
phải là bánh không men. 

321. Tính cách dấu chỉ đòi chất liệu dùng vào việc cử hành Thánh Thể phải thực sự tỏ ra là của ăn. Vậy, 
dù là bánh không men và làm theo hình thức cô truyền, nhưng phải làm bánh Thánh Thẻ thế nào đề trong 
Thánh lễ có giáo dân tham dự, linh mục có thê thực sự bẻ bánh đó ra nhiều phần và phân phát cho ít là một 
số tín hữu rước lễ. Tuy vậy, không hè có ý loại bỏ những bánh lễ nhỏ, khi số người rước lễ và những lý do 
mục vụ khác đòi phải có. Cử chỉ bẻ bánh, một tên gọi đơn giản chỉ bí tích Thánh Thẻ thời các Tông đô, sẽ 
cho thấy rõ rệt hơn sức mạnh và tầm quan trọng của dấu chỉ nói lên sự hiệp nhất giữa mọi người trong một 
tâm bánh, và dấu chỉ biểu thị lòng yêu thương, vì các anh em cùng chia nhau một tắm bánh. 

322. Rượu dùng trong Thánh lễ phải là rượu nho (x. Le 22,18), tự nhiên và nguyên chất, nghĩa là không 
pha trộn chất gì khác. 

3243. Phải cần thận liệu sao cho bánh và rượu được giữ trong tình trạng tốt, nghĩa là phải coi chừng kẻo 
rượu ra chua và bánh bị hư hoặc trở nên quá cứng, khó bẻ. 

324. Nếu sau truyền phép hay lúc rước lễ, linh mục mới thấy đó là nước chứ không phải rượu, thì đồ 
nước đó vào một bình, rồi rót rượu có pha nước vào chén và đọc phần tường thuật liên quan đến việc truyền 
phép chén rượu mà không buộc phải truyền phép bánh một lần nữa. 


H. Các Đồ Thánh Nói Chung 

325. Cũng như đối với việc xây cất thánh đường, thì trong việc chế tạo toàn thê các đồ thánh, Hội Thánh 
công nhận nghệ thuật của mỗi địa phương và tiếp nhận những thích nghi hợp với não trạng và truyền thống 
của mỗi dân tộc, miễn là tất cả những vật dụng ây thực sự đáp ứng được mục đích khi sử dụng chúng. 


Về vấn đề này, luôn phải cần thận lo cho có sự đơn sơ trang nhã: đó là điều luôn đi đôi với nghệ thuật 
đích thực. 

326. Khi lựa chọn vật liệu để làm các đồ thánh, thì ngoài những vật liệu truyền thống quen dùng, còn có 
thể dùng các vật liệu mà não trạng ngày nay coi là quý, bền chắc và thích hợp với công việc thánh. 

Tại Việt Nam, những chất liệu này có thể là những kim loại hoặc những chất liệu bên chắc và thích hợp 
với mục đích sử dụng trong Phụng vụ. Sẽ nói rõ khi bàn đến từng loại đồ thánh. 


IH. Các Bình Thánh 

327. Trong các vật dụng cần phải có để cử hành Thánh lễ, các bình thánh phải được đặc biệt tôn trọng, 
và trong số đó, có chén thánh và đĩa thánh, dùng để dâng bánh, dâng rượu, để truyền phép và đề rước lễ. 

328. Các bình thánh phải được làm bằng kim loại quý. Nếu được làm bằng kim loại có thể bị gỉ sét hoặc 
không quý bằng vàng, thì thường bên trong nên được mạ vàng. 

329. Theo quyết định của Hội đồng Giám mục và khi đã được Tòa Thánh chấp thuận, các bình thánh 
cũng có thể được làm bằng những chất liệu cứng khác và theo cách đánh giá chung của mỗi miền coi là 
quý, ví dụ: ngà hoặc một loại gỗ cứng, miễn là thích hợp để dùng vào công việc thánh. Trong trường hợp 
này, luôn ưu tiên cho những vật liệu khó vỡ và khó mục nát. Điều này có giá trị đối với các loại bình để 
đựng Minh Thánh, như đĩa thánh, bình thánh, hộp đựng Mình Thánh Chúa cho kẻ liệt, mặt nhật (hào quang) 
và những loại khác như vậy. 

Tại Việt Nam, các bình thánh cũng có thê được làm bằng những chất liệu cứng khác mà theo cách đánh 
giá chung được coi là quý, ví dụ: những đồ làm bằng ngà voi, gỗ quý, đồ sơn mài, miễn là thích hợp để 
dùng vào công việc thánh. Trong trường hợp này, luôn ưu tiên cho những vật liệu khó vỡ và khó mục nát, 
và không phải là những chén đĩa thường dùng trong các bữa ăn (x. số 332). Điều này có giá trị đối với các 
loại bình để đựng Mình Thánh, như đĩa thánh, bình thánh, hộp đựng Mình Thánh để đưa cho kẻ liệt, mặt 
nhật (hào quang) và những loại khác như vậy. 

330). Chén thánh và các bình khác dùng đê đựng Máu Thánh Chúa, phải có phần chén làm bằng một chất 
không thấm nước; còn phần chân thì có thê làm băng chất khác bền chắc và xứng đáng. 

331. Đề truyền phép Minh Thánh, có thể dùng một đĩa lớn hơn cho thuận tiện; trên đó sẽ đặt đủ bánh 
cho linh mục, phó tế, các thừa tác viên và cho các tín hữu. 

332. về hình thức . các bình thánh, mỹ thuật gia có thê làm kiểu nào thuận tiện hơn, phù hợp với phong 
tục của mỗi miền, miễn là các bình ấy hợp với mục đích của chúng là dùng vào việc phụng vụ và phải phân 
biệt rõ ràng với các đồ dùng trong đời sống thường ngày. 

333. Về vấn đề làm phép hay hiến thánh các bình thánh, hãy theo nghi thức đã ghi trong các sách phụng 
vụ. 

334. Nên giữ thói quen xây trong phòng thánh một chỗ để đồ nước đã dùng rửa chén thánh và giặt khăn 
thánh (x. số. 280). 


IV. Phẩm Phục Thánh 

335. Trong Hội Thánh là Nhiệm thê Chúa Kitô, các chỉ thể không thi hành cùng một phận vụ như nhau. 
Khi cử hành việc phụng tự, sự khác biệt về chức vụ được biểu lộ ra bề ngoài nhờ sự khác biệt về phẩm phục 
thánh; đo đó phẩm phục phải là dấu chỉ chức vụ của mọi thừa tác viên. Tuy nhiên, phẩm phục thánh cũng 
phải làm tăng vẻ trang trọng của chính nghỉ lễ phụng vụ nữa. Các phẩm phục dành cho linh mục và phó tế 
cũng như các thừa tác viên giáo dân, nên được làm phép theo nghi thức sách Nghi lễ Rôma: Sách các chúc 
lành. 

336. Phẩm phục chung cho các thừa tác viên có chức thánh và các thừa tác viên đã được thiết lập thuộc 
bất cứ cấp bậc nào là áo trắng dài, có dây. thắt ngang lưng, trừ phi á áo đã được may sát vào người, không cần 
dây lưng. Trước khi mặc áo trắng đải, nêu áo này không che kín cỗ áo thường, thì dùng khăn vai. Áo các 
phép không thể thay cho áo trắng dài đù mặc ngoài áo dòng (chùng thâm), khi phải mặc áo lễ hay mặc áo 
phó tế, hay khi theo luật chỉ mang dây các phép mà không mặc áo lễ hoặc áo phó tế. 

337. Phẩm phục riêng của linh mục chú tế trong Thánh lễ và trong các nghi lễ phụng vụ khác trực tiếp 
liên quan đến Thánh lễ, là áo lễ mặc ngoài áo trắng đài và dây các phép, trừ khi được trủ liệu cách khác. 

338. Áo riêng của thầy phó tế là áo phó tế, mặc ngoài áo trắng đài và dây các phép. Nhưng có thể bỏ áo 
phó tế khi cần và trong những cử hành ít trọng thể. 


339. Các thừa tác viên giúp lễ, đọc sách, và các thừa tác viên giáo dân khác có thể mặc áo trắng dài hay 
một kiểu áo khác được Hội đồng Giám mục chấp thuận cách hợp pháp cho mỗi miền. 

Tại Việt Nam, ngoài áo trắng dài chung cho các thừa tác viên phụng vụ, các thừa tác viên nam không 
chức thánh, có thể mặc âu phục với cà vạt hoặc áo dải khăn đóng: nữ có thể mặc áo dài thông thường hoặc 
áo dài với khăn vành truyền thống Việt Nam. 

340. Linh mục mang dây các phép chung quanh cổ và rủ xuống trước ngực; phó tế mang dây các phép 
trên vai trái, chéo qua ngực sang phía thân mình bên mặt và ghim lại. 

341. Linh mục mang áo choàng khi đi rước và trong những nghi lễ phụng vụ khác, theo chữ đỏ của từng 
nghi thức. 

342. Về hình thức phẩm phục, các Hội đồng Giám mục có thê định đoạt và đề nghị sang Tòa Thánh 
những thích nghi phù hợp với nhu cầu và phong tục của mỗi miền. 

Tại việt Nam, đang khi còn cần phải nghiên cứu về lễ phục phụng vụ sao cho hợp với truyền thống dân 
tộc, trong khi cử hành Thánh lễ, không được sử dụng những lễ phục chưa được Hội Đồng Giám mục chuẩn 
nhận và Tòa Thánh châu phê. 

343. Để may phẩm phục, ngoài những chất liệu truyền thống, còn có thê sử dụng những tơ lụa tự nhiên 
của từng địa phương và một vài thứ tơ lụa nhân tạo, phù hợp với phẩm giá nghi lễ phụng vụ và chức vị. Về 
vẫn đề này, Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ có quyết định sau. 

344. Vẻ đẹp và sự cao quý của phẩm phục không hệ tại đính thêm vào nhiều vật trang trí, mà ở tại chất 
liệu và hình thức của phâm phục. Những vật trang trí này là những hình, ảnh hoặc biểu tượng biểu thị điều 
thiêng thánh thông dụng, vì thế phải tránh những gì bất xứng với sự thiêng thánh quen gặp. Nếu muốn vẽ 
hoặc thêu những biểu tượng dân tộc, thì phải liệu sao cho những biểu tượng này có mâu sắc Kitô giáo, ví 
dụ, muốn dùng hình ảnh cây tre, khóm trúc, con rồng, thì phải thêm vào cây thánh giá hay một hình ảnh 
nào biêu thị những thực tại thánh thiêng. 

345. Các màu sắc khác nhau của phâm phục nhằm biểu lộ ra bề ngoài cách hữu hiệu, khi thì đặc tính của 
mâu nhiệm cử hành, khi thì ý nghĩa của đời sông Kitô giáo đang diễn ra trong năm phụng vụ. 

346. Về màu sắc của phẩm phục thánh, hãy giữ các tập quán cổ truyền, nghĩa là: 

a) Màu trắng được dùng trong Thần vụ và các lễ mùa Phục sinh và mùa Giáng sinh; cũng dùng trong 
các lễ kính, lễ nhớ về Chúa, không phải là lễ kính nhớ cuộc Thương khó của Người; trong các lễ kính, lễ 
nhớ Đức Trinh Nữ Maria, các Thiên thần, các Thánh không phải là thánh tử đạo, trong lễ các Thánh nam 
nữ (1-11), lễ thánh Gioan Tây Giả (24-6), lễ thánh Gioan tông đồ (27-12), lễ kính Tông Tòa thánh Phêrô 
(22-2), lễ thánh Phaolô tông đồ trở lại (25-1); 

b) Màu đỏ được dùng trong Chúa nhật Thương khó và thứ Sáu Tuần Thánh, trong Chúa nhật lễ Chúa 
Thánh Thần Hiện Xuống, trong các cử hành cuộc Thương khó của Chúa, trong lễ kính các thánh tông đồ, 
các thánh tác giả sách Tin Mừng và trong lễ kính các thánh Tử đạo; 

€) Màu xanh dùng trong Thần vụ và các lễ mùa Thường niên; 

d) Màu rứn dùng trong mùa Vọng, mùa Chay. Cũng có thể dùng trong Thần vụ và các lễ cầu cho người 
đã qua đời. Không được dùng lễ phục trắng trong tang lễ, vì như vậy vừa làm lẫn lộn ý nghĩa của màu phụng 
vụ truyền thống, vừa trái ngược với quy định về chất liệu phâm phục. (Theo phong tục Việt Nam, tang phục 
màu trăng thường được may bằng vải xô, vải mùng). 

e) Màu đen có thê dùng trong lễ cầu cho người qua đời ở nơi nào có thói quen nảy; 

Ð Màu hồng có thê dùng trong Chúa nhật Hãy vui lên (Chúa nhật II mùa Vọng) và Chúa nhật Mừng 
vui lên (Chúa nhật IV mùa Chay). 

ø) Trong những ngày lễ long trọng hơn, có thê dùng phẩm phục ngày lễ hay những phẩm phục quý trọng 
hơn, dù không phải màu của ngày lễ. Tại Việt Nam lễ phục màu vàng được coi là lễ phục long trọng vì là 
màu vương giả quý phái. 

347. Trong những lễ có nghỉ thức riêng, thì dùng màu riêng hay màu trắng hoặc màu của ngày lễ; các lễ 
cho những nhu cầu khác nhau, thì dùng màu riêng của ngày lễ hay của mùa hoặc dùng màu tím, nếu đó là 
ngày lễ có tính sám hối như những lễ số 31, 33, 38; trong những lễ "ngoại lịch", thì dùng màu hợp với lễ cử 
hành, hoặc cũng có thê dùng màu riêng của ngày hay của mùa. 


V. Những Vật Dụng Khác Dành Đề Dùng Trong Thánh Đường 


348. Ngoài các bình thánh và phẩm phục là những vật dụng làm bằng chất liệu riêng được chỉ định, các 
vật dụng khác hoặc trực tiếp được sử dụng vào việc phụng tự hoặc vì một lý do nào đó sử dụng trong thánh 
đường, cũng phải xứng đáng và hợp với mục đích của mỗi vật dụng. 

349. Phải đặc biệt lo sao cho các sách phụng vụ thực sự là dấu chỉ và biểu tượng những thực tại siêu 
nhiên trong công việc phụng vụ, do đó phải là những sách xứng đáng, trang trọng và đẹp. Đặc biệt, sách 
Tin Mừng và sách Bài đọc, là những sách dùng đề công bố lời Chúa, phải được tôn kính cách riêng. 

350. Hơn nữa, hết sức quan tâm đến những gì trực tiếp liên quan đến bàn thờ và việc cử hành Thánh lễ, 
chẳng hạn như: Thánh giá đề trên bàn thờ và Thánh giá cầm đi rước. 

351. Phải hết sức cô gắng sao cho những vật dụng ít quan trọng cũng theo đúng tiêu chuẩn nghệ thuật, 
và vẻ cao quý phải luôn đi đôi với sự đơn sơ tĩnh sạch. 


Chương VII 
Lựa Chọn Bài Lễ 
Và Các Phân Của Bài Lễ 


352. Hiệu quả của Thánh lễ về mặt mục vụ chắc chắn sẽ gia tăng, nếu các bài đọc, các lời nguyện và các 
bài hát đáp ứng, chừng nào có thê, đối với nhu cầu, với sự chuẩn bị tâm hồn và não trạng của những người 
tham dự. Đó là điều có thể đạt được nếu biết sử dụng cách thích đáng quyền chọn lựa rộng rãi, như sẽ trình 
bày sau đây. 

Vì thế, trong khi tổ chức Thánh lễ, linh mục phải lưu ý đến lợi ích thiêng liêng chung của dân Chúa hơn 
là đến sáng kiến cá nhân mình. Ngoài ra trong việc chọn lựa các phần Thánh lễ, ngài nên nhớ phải thực hiện 
VỚI Sự nhất trí của những người có giữ một phận vụ nảo đó trong việc cử hành, kế cả tín hữu, trong những 
gì trực tiếp liên quan tới họ. 

Vì có thể rộng rãi lựa chọn các phần Thánh lễ, nên trước khi cử hành, phó tế, các người đọc sách, xướng 
thánh vịnh, ca viên, người dẫn lễ, ca đoàn, mỗi người trong phạm vi của mình cần biết rõ sẽ sử dụng bản 
văn nảo; và đừng để xảy ra tình trạng gấp gì làm nây. Vì các nghĩ thức được sắp xếp và diễn tiến cách hài 
hòa thì giúp rất nhiều cho tín hữu chuẩn bị tâm hồn tham dự Thánh lễ. 


I. Việc Lựa Chọn Bài Lễ 

353. Trong các lễ trọng, linh mục buộc phải theo lịch của thánh đường, nơi cử hành Thánh lễ. 

354. Trong các Chúa nhật, các ngày thuộc mùa Vọng, mùa Giáng sinh, mùa Chay, mùa Phục sinh, trong 
các lễ kính và lễ nhớ buộc: 

a) Nếu có cộng đoàn tham dự, linh mục phải theo lịch của thánh đường, nơi cử hành Thánh lễ; 

b) Nếu không có cộng đoàn tham dự, linh mục có thể chọn: theo lịch của thánh đường hoặc theo lịch 
riêng. 

355. Trong các lễ nhớ không bắt buộc: 

a) Các ngày trong tuần mùa Vọng từ 17 đến 24 tháng 12, các ngày trong tuần Bát nhật lễ Giáng sinh và 
các ngày trong tuần thuộc mùa Chay, trừ thứ Tư lễ Tro, và các ngày Tuần Thánh, linh mục phải cử hành 
Thánh lễ theo ngày phụng vụ; tuy nhiên, đối với lễ nhớ có ghi trong lịch chung trùng với những ngày này 
thì có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, miễn là lễ đó không trùng với thứ Tư lễ Tro hay các ngày Tuần 
Thánh. Các ngày trong tuần mùa Phục sinh, có thể đọc toàn thê bài lễ nhớ các Thánh; 

b) Trong các ngày trong tuần mùa Vọng trước 17 tháng 12, các ngày trong tuần mùa Giáng sinh từ mồng 
2 tháng Giêng và trong mùa Phục sinh, linh mục có thể chọn lễ về ngày trong tuần, hoặc lễ về vị thánh hoặc 
một trong các vị thánh được nhớ, hoặc lễ về vị thánh có tên trong Sách Số bộ các Thánh của Giáo Hội Rôma 
(MartyrologIum Romanum) của ngày đó; 

c) Các ngày trong tuần thuộc mùa Thường niên, linh mục có thể chọn lễ về ngày trong tuần, hoặc lễ nhớ 
không bắt buộc nếu có, hoặc lễ vị Thánh nảo có tên trong Sách Số bộ các Thánh của Giáo Hội Rôma trong 
ngày đó, hoặc lễ cho các nhu cầu khác nhau hoặc lễ ngoại lịch. 

Nếu Thánh lễ có cộng đoàn tham dự, linh mục phải giữ các bài đọc đã chỉ định cho từng ngày ở sách 
Bài đọc dành cho những ngày trong tuần, đừng bỏ thường xuyên và khi không có đủ lý do, vì chưng Hội 
Thánh muốn đọn cho các tín hữu một bàn tiệc lời Chúa phong phú hơn. 


Cũng vì lý do đó, linh mục chỉ nên cử hành lễ cầu cho những người đã qua đời cách chừng mực. Quả 
thật, trong Thánh lễ nào cũng cầu cho kẻ sống và người chết, và trong mỗi kinh nguyện Thánh Thể đều có 
nhớ đến những người quá có. 

Nơi nảo tín hữu ưa thích cử hành lễ nhớ tùy chọn kính Đức Trinh Nữ Maria hay các Thánh, thì được 
làm theo lòng đạo đức chính đáng của họ. 

Khi được tự do chọn giữa lễ nhớ ghi trong lịch chung và lễ nhớ trong lịch giáo phận hay lịch tu hội, thì 
trong cùng một hoàn cảnh và tùy theo tập tục, nên chọn lễ nhớ riêng. 


H. Lựa Chọn Các Phần Của Bài Lễ 

356. Khi phải lựa chọn các bản văn thuộc các phần khác nhau trong Thánh lễ, về mùa cũng như về các 
Thánh, hãy theo các quy luật sau đây: 

Các bài đọc 

357. Trong các ngày Chúa nhật và lễ trọng có ba bải đọc được chỉ định, đó là sách các Tiên tri, Thư các 
Tông đồ, sách Tin Mừng. Nhờ đó, dân Kitô hữu được giáo dục về tính cách liên tục của chương trình cứu 
độ, theo kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa. Các bài đọc này phải được nghiêm túc tuân giữ. Các ngày lễ 
kính có hai bài đọc. Nhưng nếu lễ kính theo luật được nâng lên hàng lễ trọng, thì thêm bài đọc thứ ba lấy 
trong Phần Chung. 

Trong các lễ nhớ các Thánh, nếu không có các bài đọc riêng, thì thường đọc các bài được chỉ định trong 
tuần. Trong một vài trường hợp, có những bài đọc riêng được đề nghị nhằm làm nỗi bật một khía cạnh riêng 
thuộc đời sống thiêng liêng hoặc tính thời sự của vị Thánh. Không buộc phải dùng các bài đọc này trừ khi 
các lý do mục vụ khuyên nên đọc. 

358. Trong sách Bài Đọc các ngày trong tuần, ngày nào cũng có bài đọc cho mỗi tuần trong cả năm. Do 
đó, thường vào ngày nào thì lẫy bài đọc đã chỉ cho ngày ấy, trừ khi gặp lễ trọng hay lễ kính, hoặc lễ nhớ 
mà có bài đọc riêng thuộc Tân Ước, trong đó có nhắc đến vị Thánh được mừng kính. 

Nhưng nếu đôi khi các bài đọc liên tục trong tuần, bị gián đoạn vì một lễ trọng, một lễ kính hay một 
cuộc cử hành đặc biệt nào khác, thì linh mục được phép tùy theo cách xếp đặt các bài đọc trong cả tuần mà 
nhập các phần đã bị bỏ với bài đọc của ngày, hoặc quyết định xem nên đọc bài nào hơn. 

Trong các Thánh lễ cho những nhóm riêng, linh mục được phép chọn những bản văn thích hợp hơn với 
Thánh lễ đó, miễn là chọn trong các bài đọc ở các sách Bài đọc được chấp thuận. 

359. Ngoài ra, cũng được đặc biệt chọn lựa những bản văn Thánh Kinh có trong sách Bài đọc dành cho 
các lễ có nghi thức riêng, trong đó có xen vào một bí tích hay phụ tích, hoặc trong sách Bài đọc dành cho 
các lễ cầu cho các nhu cầu khác nhau. 

Các sách Bài đọc loại này cũng đã được ấn định đề nhờ được nghe lời Chúa cách thích hợp hơn, các tín 
hữu am hiểu đầy đủ hơn mẫu nhiệm họ tham dự và được huấn luyện đề nhiệt tâm yêu mến lời Chúa hơn. 

Bởi đó, khi phải â ấn định những bản văn được dùng trong cuộc cử hành phụng vụ, thì phải lưu ý đến tính 
cách thuận lợi về mục vụ và đến quyền hạn được lựa chọn trong vấn đề này. 

360. Đôi khi, một bài đọc có hai hình thức dài hoặc ngắn. Khi chọn giữa hai hình thức này phải để ý tới 
tiêu chuẩn mục vụ. Khi â ấy phải chú ý tới khả năng nghe của các tín hữu xem bài đọc dài hay bài đọc ngắn 
có kết quả hơn; xem, nếu nhờ bài giảng giải thích, họ có khả năng nghe bản văn đầy đủ hơn. 

361. Khi được phép chọn bản văn này hay bản văn khác đã được chỉ định, hoặc được đề nghị để tùy 
chọn, thì phải chú ý đến lợi ích của những người tham dự, nghĩa là xem nên đọc bản văn dễ hơn hoặc thích 
hợp hơn với cộng đoàn đang tụ họp, hoặc nên lấy lại một bản văn đã được chỉ định riêng cho một cuộc cử 
hành nào đó, nhưng lại được đề tùy chọn cho một cử hành khác nếu lợi ích mục vụ khuyên nên làm như 
vậy. 

Điều này có thê xảy ra khi một bản văn phải đọc lại trong những ngày gần nhau, ví dụ ngày Chúa nhật 
và ngày trong tuần tiếp liền, hoặc khi một bản văn nào đó có thể sẽ gây khó khăn trong một cộng đoàn Kitô 
hữu nào đó. Tuy nhiên, phải cân thận đừng luôn bỏ đi một số đoạn nào đó, khi chọn đọc các bản văn Sách 
Thánh. 

362. Ngoài việc được phép chọn những bản văn thích hợp hơn như đã nói trên, thì trong những hoàn 
cảnh đặc biệt, Hội đồng Giám mục có quyền chỉ định một số thích nghi cho những bài đọc liên hệ, tuy nhiên 
phải theo luật này, là các bản văn phải được chọn trong sách Bài đọc đã được chuẩn y đúng cách. 

Các lời nguyện 


3643. Trong bất cứ Thánh lễ nào, phải đọc các lời nguyện riêng của Thánh lễ đó, trừ phi qui định cách 
khác. 

Trong các lễ nhớ các thánh thì đọc lời nguyện nhập lễ riêng của thánh kính nhớ, nếu không có, thì lẫy 
trong phần Chung các thánh. 

Vào những ngày trong tuần mùa Thường niên, thì ngoài những lời nguyện của Chúa nhật đầu tuần, còn 
có thể lấy các lời nguyện của một Chúa nhật khác thuộc mùa Thường niên, hoặc một trong các lời nguyện 
của các lễ cho các nhu cầu khác nhau, có ghi trong sách lễ. Nhưng luôn chỉ được phép dùng một lời nguyện 
nhập lễ lấy từ các lễ đó mà thôi. 

Như thế, chúng ta có nhiều bản văn hơn ngõ hầu giúp nuôi dưỡng kinh nguyện của các Kitô hữu cách 
đôi dào hơn. 

Nhưng trong các mùa phụng vụ quan trọng hơn, việc thích ứng này đã được thực hiện nhờ những lời 
nguyện riêng cho mỗi ngày trong tuần sẵn có trong sách lễ. 

Kinh nguyện Thánh Thể 

364. Sách lễ Rôma đã được thêm nhiều kinh Tiền tụng với mục đích giúp biểu lộ các lý do tạ ơn trong 
kinh nguyện Thánh Thê được rõ ràng hơn, đồng thời cũng làm nổi bật các khía cạnh khác nhau của mầu 
nhiệm cứu độ. 

365. Khi lựa chọn kinh nguyện Thánh Thể có trong Sách lễ Rôma phải theo những quy luật sau đây: 

a) Luôn được sử dụng Kinh nguyện Thánh Thể I hay Lễ Qui Rôma, tuy nhiên nên dùng đặc biệt trong 
những ngày có kinh Hiệp thông cùng Hội Thánh riêng, hoặc trong những Thánh lễ có kinh Vì vậy, lạy 
Chúa, xin vui lòng: chấp nhận lễ vật... riêng, trong lễ các thánh Tông đồ và các thánh có tên trong kinh 
nguyện Thánh Thể ấy, cũng nên dùng kinh ấy trong các ngày Chúa nhật, trừ khi vì lý do mục vụ thây nên 
sử dụng kinh nguyện Thánh Thể II]; 

.b) Kinh nguyện Thánh Thể II, vì những đặc điểm riêng của nó, tiện hơn nên dùng vào các ngày trong 
tuần, hoặc trong những hoàn cảnh đặc biệt. Mặc dù có kinh Tiền tụng riêng, nhưng cũng có thê đọc với 
những kinh Tiền tụng khác, nhất là với những kinh Tiền tụng nhắc lại văn tắt mầu nhiệm cứu độ, ví dụ: với 
những kinh Tiền tụng chung. Khi làm lễ cầu cho người quá có, có thê thêm công thức riêng đã trù liệu có 
ghi sẵn ở chỗ của nó, nghĩa là trước kinh Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con. 

c) Kinh nguyện Thánh Thể III có thể đọc với bất cứ kinh Tiền tụng nào. Tốt hơn nên dùng kinh này vào 
các Chúa nhật và lễ kính. Nếu dùng kinh nguyện Thánh Thể này trong lễ cầu cho những người đã qua đời, 
có thể thêm công thức riêng cầu cho người quá cô vào chỗ đã dự liệu, nghĩa là sau câu: Lạy Cha nhân từ 
xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang. tản mác khắp nơi về với Cha. 

d) Kinh nguyện Thánh Thể IV có kinh Tiền tụng không thay đôi và trình bày tóm lược tất cả mầu nhiệm 
cứu độ. Có thể sử dụng kinh này trong Thánh lễ không có lời tiền tụng riêng, và lễ các Chúa nhật mùa 
Thường niên. Vì lý do cấu trúc, không thể xen vào kinh này công thức riêng cầu cho người quá cô. 

Các bài hát 

366. Các bài hát đã có sẵn trong Nghi thức Thánh lễ, ví dụ: Lạy Chiên Thiên Chúa... thì không được 
thay thế bằng bài hát khác. 

367. Khi lựa chọn các bài hát xen giữa các bài đọc cũng như các ca nhập lễ, ca tiễn lễ và ca hiệp lễ, thì 
hãy tuân theo các quy luật đã ấn định tại những nơi đó (x. 40-41, 47-48, 61-64, 74, 87-88). 


Chương VIII 

Thánh Lễ Và Lời Nguyện 

Trong Những Hoàn Cảnh Khác Nhau 

Và Thánh Lễ Cầu Cho 

Những Người Đã Qua Đời 

I. Các Thánh Lễ Và Lời Nguyện Trong Những Hoàn Cảnh Khác Nhau : : 
368. Vì phụng vụ các bí tích và các á bí tích nhăm thánh hóa hâu như mọi biên cô của đời sông đôi với 


các tín hữu đã được chuẩn bị, nhờ ơn thánh phát xuất từ mầu nhiệm vượt qua, và vì Thánh Thẻ là bí tích 
cao trọng nhât, Sách lê đã trù liệu nhiêu bài lễ và nhiêu lời nguyện, có thê dùng vào những hoàn cảnh khác 


nhau thuộc đời sống Kitô hữu, để đáp ứng những nhu cầu của toàn thế giới, của Hội Thánh phổ quát hay 
Hội Thánh địa phương. 

369. Vì đã được quyền chọn lựa cách rộng rãi các bài đọc và các lời nguyện, nên chỉ dùng những Thánh 
lễ tùy theo nhu cầu cách chừng mực, nghĩa là khi hoàn cảnh đòi phải sử dụng mà thôi. 

370. Trừ khi đã dự liệu rõ ràng cách khác, còn trong mọi lễ thuộc những hoàn cảnh khác nhau, được 
phép dùng các bài đọc trong tuần và các bài ca xen giữa các bài đọc, nếu chúng thích hợp với Thánh lễ cử 
hành. 

371. Thuộc loại lễ này là các lễ có nghi thức riêng, các lễ cầu cho những nhu cầu khác nhau, các lễ trong 
những hoàn cảnh khác nhau và các lễ ngoại lịch. 

372. Các lễ có nghi thức riêng được liên kết với việc cử hành một số bí tích hay á bí tích. Các lễ này 
không được cử hành trong các Chúa nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh, trong các lễ trọng, các 
ngày trong tuần bát nhật Phục sinh, trong ngày lễ cầu cho mọi tín hữu đã qua đời (2-1 1), Thứ Tư lễ Tro và 
tuần Thánh, ngoài ra, còn phải giữ các quy luật được trình bày trong các sách nghỉ thức, hoặc trong chính 
các bài lễ đó. 

373. Lễ cầu cho những nhu cầu khác nhau hay trong những hoàn cảnh khác nhau là những lễ được cử 
hành trong một số hoàn cảnh hoặc đôi lúc xảy ra hoặc vào những thời kỳ nhất định. Các vị có thâm quyền 
có thể chọn trong các lễ cho các nhu cầu khác nhau làm lễ Khân cầu (Suppicationibus), mà Hội đồng Giám 
mục ấn định phải cử hành vào những dịp nhất định trong năm. 

Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chỉ định những ngày khẩn cầu và sám hối trong năm như sau: 

a) Những ngày Cẩu mùa 

1. Mông Một Tết: Cầu cho Năm Mới 

2. Mộng Hai Tết: Cầu cho Ông bà Tổ tiên 

3. Mồng Ba Tết: Cầu cho công việc làm ăn 

4. Tết Trung Thu: Cầu cho Thiếu nhi 

b) Những ngày sám hồi 

1. Thứ Sáu quanh năm và mùa Chay (GL điều 1250). 

2. Thứ Tư lễ Tro. Vì Thứ Tư lễ Tro thường hay trùng vào dịp Tết Nguyên đán, nên Hội Đồng Giám mục 
Việt Nam đã quyết định và đã xin Tòa Thánh phê chuân đề được đời việc xức tro và ăn chay vào ngày Thứ 
Sáu hay Thứ Bảy tiếp theo. Khi phải dời, Hội đồng Giám mục sẽ có thông báo cụ thể (x. Notitiae số 35 năm 
2000, tr. 32). 

374. Khi gặp một nhu cầu hay một lợi ích mục vụ quan trọng, Giám mục giáo phận có thể ra lệnh hoặc 
cho phép cử hành một Thánh lễ thích hợp vào bắt cứ ngày nào, trừ các lễ trọng, các Chúa nhật mùa Vọng, 
mùa Chay và mùa Phục sinh, các ngày trong Tuần Bát nhật Phục sinh, ngày lễ mọi tín hữu đã qua đời (2- 
11), thứ Tư lễ Tro và Tuần Thánh. 

375. Lễ ngoại lịch kính các mầu nhiệm của Chúa, hoặc kính Đức Trinh Nữ Maria, các Thiên thần, một 
vị Thánh hoặc tất cả các Thánh, theo lòng đạo đức của các tín hữu, thì được phép cử hành vào các ngày 
trong tuần thuộc mùa Thường niên, dù có lễ nhớ không bắt buộc. Tuy nhiên, không được cử hành như lễ 
ngoại lịch, các lễ kính các mầu nhiệm thuộc đời sống của Chúa hoặc của Đức Trinh Nữ Maria, trừ lễ Đức 
Maria Vô Nhiễm nguyên tội, vì việc cử hành các lễ này gắn liền với diễn tiễn của năm phụng vụ. 

376. Trong những ngày có lễ nhớ bắt buộc, những ngày mùa Vọng từ đầu tới 16 tháng 12, và trong mùa 
Giáng sinh từ ngày 2 tháng giêng trở đi, các ngày trong mùa Phục sinh sau tuần bát nhật Phục sinh, thì 
thông thường cắm cử hành lễ cầu cho những nhu cầu khác nhau hay trong những hoàn cảnh khác nhau và 
lễ ngoại lịch. Tuy nhiên, nếu thực sự có một nhu cầu hay một lợi ích mục vụ nào đó, thì khi cử hành với 
dân chúng, tùy theo phán quyết của linh mục quản thủ thánh đường hay của chính linh mục chủ tế, có thê 
cử hành lễ thích hợp đề đáp ứng nhu cầu hoặc lợi ích mục vụ đó. 

377. Những ngày trong tuần mùa Thường niên, khi gặp lễ nhớ tự do, hoặc lễ về ngày trong tuần, thì được 
phép cử hành bắt cứ bài lễ nào, hay đọc bất cứ lời nguyện nào thuộc những lễ được cử hành trong những 
hoàn cảnh khác nhau, ngoại trừ các bài lễ có nghi thức riêng. 

378. Rất khuyến khích việc cử hành Thánh lễ kính Đức Mẹ ngày Thứ Bảy, bởi vì trong phụng vụ, Hội 
Thánh dành cho Mẹ Đắng Cứu Chuộc sự tôn kính đặc biệt trên các vị thánh khác. 


II. Thánh Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 


379. Hội Thánh dâng hy lễ Thánh Thể tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Chúa Kiô, cầu cho những người 
đã qua đời, để nhờ sự hiệp thông giữa các chi thể trong nhiệm thê Chúa Kitô, thì điều mang lại ơn trợ giúp 
thiêng liêng cho các chỉ thể này cũng đem lại niềm an ủi cậy trông cho các chỉ thể khác. 

380. Trong những Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, thì đứng đầu là lễ an táng. Có thê cử hành lễ 
này mọi ngày trừ những lễ trọng buộc, thứ Năm Tuần Thánh, Tam Nhật Vượt Qua, và các Chúa nhật mùa 
Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh. Ngoài ra phải giữ mọi điều luật đã quy định. 

381. Khi được tin người chết, ngày cuối của tang lễ, ngày giỗ đầu, có thể cử hành Thánh lễ cầu cho 
người đã qua đời cả trong những ngày thuộc tuần bát nhật Giáng sinh, những ngày có lễ nhớ buộc, những 
ngày trong tuần mùa Chay và mùa Phục sinh mà không phải là thứ Tư lễ Tro hay Tuần Thánh. 

Các Thánh lễ khác cầu cho những người đã qua đời, gọi là "lễ hằng ngày”, được cử hành vào các ngày 
trong tuần thuộc mùa Thường Niên, trong đó, khi có lễ nhớ không bắt buộc hoặc lễ theo ngày trong tuân, 
miễn là thực sự chỉ lễ cho những người đã qua đời. 

382. Trong Thánh lễ an táng, thường nên có một bài giảng ngắn, nhưng phải tránh tất cả những lối điều 
văn ca tụng người chết. 

383. Hãy thúc đây giáo dân, nhất là những người thuộc gia đình người quá cố tham dự hy lễ Thánh Thẻ, 
kể cả rước lễ, để cầu cho người quá có. 

384. Nếu nghỉ thức tiễn biệt được cử hành tiếp liền sau Thánh lễ an táng, thì sau lời nguyện hiệp lễ, bỏ 
nghi thức kết thúc, tiếp ngay nghỉ thức phó dâng lần cuối hay tiễn biệt, nghi thức này chỉ cử hành khi có thi 
hài. 

385. Khi sắp xếp và chọn lựa các phần trong Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, nhất là trong 
Thánh lễ an táng, là Thánh lễ có thê thay đôi (ví dụ như các lời nguyện, bài đọc, lời nguyện chung), thì phải 
lưu tâm đến những điểm mục vụ liên quan đến người quá có, đến nhà hiếu và những người có mặt. 

Ngoài ra, các vị mục tử cũng cần đặc biệt lưu ý đến những người, nhân dịp lễ an táng có mặt trong nghỉ 
thức phụng vụ hoặc nghe bài đọc Tin Mừng: những người này hoặc là không Công giáo hoặc là người Công 
giáo, nhưng không hè hoặc ít khi tham dự Thánh lễ, hoặc là những người coi như đã mất đức tin, vì, các 
linh mục là thừa tác viên Tin Mừng của Chúa Kitô cho hết mọi người. 


Chương IX : 
Những Nghỉ Thức Thuộc Quyên 
Giám Mục Và Hội Đông Giám Mục 


386. Sách lễ Rôma được biên soạn lại trong thời đại chúng ta theo quy định của Công đồng Chung 
Vaticanô II cốt để giúp cho các tín hữu khi cử hành Thánh lễ, được tham dự cách đầy đủ ý thức và tích cực. 
Đó là điều bản chất phụng vụ đòi hỏi, và các tín hữu, do địa vị của mình, có quyền và có nhiệm vụ được 
hưởng. 

Đề việc cử hành đáp ứng đầy đủ hơn những quy luật và tỉnh thần phụng vụ thánh, trong Quy chế và Nghi 
thức Thánh lễ này, có đề nghị một số điều có thê thích nghi hơn nữa tùy theo phán quyết của Giám mục 
giáo phận hoặc Hội đồng Giám mục. 

387. Ciám mục giáo phận, với tư cách là thượng tế của đoàn chiên, theo một phương diện nào đó, trong 
Chúa Kitô, đời sống các tín hữu thuộc quyền ngài được khởi đi từ nơi ngài và lệ thuộc vào ngài]48. Vì thế, 
ngài phải cô võ, điều hòa và chăm sóc cho đời sống phụng vụ trong giáo phận của ngài. Trong Quy chế này, 
ngài được giao cho trách nhiệm điều hòa kỷ luật đông tê (x. số 202), ra những quy định vê việc phụ giúp 
linh mục tại bàn thờ (x. số 107), về việc cho rước lễ dưới hai hình (x. số 283), về việc xây dựng và xếp đặt 
trong nhà thờ (x. số 291). Nhưng việc trước hết của ngài là nuôi đưỡng tinh thần phụng vụ nơi các linh mục, 
phó tế và tín hữu. 

388. Những điều thích ứng đề cập ở dưới đây đòi phải có sự phối hợp rộng lớn hơn, nên phải được định 
đoạt trong Hội đồng Giám mục theo tiêu chuẩn luật pháp. 

389. Trước hết, Hội đồng Giám mục có quyền soạn thảo các bản phiên dịch bằng tiếng địa phương và 
cho xuất bản Sách lễ sau khi bản văn đã được Tòa Thánh phê chuẩn cho sử dụng trong những miền thuộc 
quyền các ngài. 


Sách lễ Rôma hoặc bằng tiếng Latinh hoặc đã dịch ra tiếng bản xứ và đã được phê chuẩn đúng luật, phải 
được in ra đầy đủ. 

390. Các Hội đồng Giám mục có quyền quy định những thích nghĩ và sau khi đã được Tòa Thánh phê 
chuẩn đúng cách, sẽ được đưa vào Sách lễ này. Những điều được thích nghi đã được chỉ rõ trong Quy chế 
tổng quát này và trong Nghi thức Thánh lễ, như: 

- Các cử chỉ và điệu bộ bên ngoài của tín hữu (số 24, 43); 

- Các cử chỉ tôn kính đối với bàn thờ và Sách Tin Mừng (x. số 273); 

- Bản văn các bài hát nhập lễ, chuẩn bị của lễ và hiệp lễ (x. số 48, 74,87); 

- Các bài đọc Thánh Kinh được dùng trong những hoàn cảnh đặc biệt (x. 362); 

- Cách thức trao bình an (x. số 82); 

- Cách thức rước lễ (x. số 160-161, 284); 

- Chất liệu làm bàn thờ và đồ lễ, nhất là các bình thánh, cũng như chất liệu, hình thức và màu các phẩm 
phục dùng trong phụng vụ (x. số 301, 329, 332, 342, 345-346, 349). 

Những hướng dẫn hoặc Huấn thị có tính cách mục vụ mà Hội đồng Giám mục xét là hữu ích, sau khi 
được Tòa Thánh phê chuẩn, có thê đưa vào Sách lễ Rôma, chỗ thích hợp. 

391. Các Hội đồng Giám mục cũng có nhiệm vụ phải quan tâm đặc biệt đến bản dịch các bản văn Thánh 
Kinh dùng trong Thánh lễ. Vì chưng, những gì chúng ta đọc, những điều giải thích trong bài giảng, và các 
thánh vịnh chúng ta hát, đều rút ra từ Sách Thánh; cũng chính Sách Thánh đã soi sáng, gợi hứng cho những 
câu kinh, những lời nguyện, những thánh thi; đã đem lại ý nghĩa cho những hành động và dấu chỉ trong 
Phụng vụ. 

Phải sử dụng ngôn từ vừa tầm hiểu biết của tín hữu và thích hợp với việc công bố; tuy nhiên phải giữ 
những đặc tính riêng của những kiểu nói khác nhau được dùng trong Sách Thánh. 

392. Hội đồng Giám mục cũng phải ân cần thực hiện việc phiên dịch những bản văn khác sao cho ý 
nghĩa của bản văn gốc tiếng Latinh được diễn đạt đầy đủ và trung thành, trong khi bảo toàn tính cách riêng 
của mỗi ngôn ngữ. Trong khi thực hiện công việc này, phải chú ý tới các thể loại văn chương khác nhau 
được dùng trong Thánh lễ, như các lời nguyện chủ tọa, các tiền xướng, các câu tung hô, các câu đáp, các 
lời khẩn nài theo lối kinh cầu, vv... 

Phải lưu ý rằng việc phiên dịch các bản văn, trước hết, không nhắm đề suy niệm, nhưng đúng hơn là để 
công bồ hoặc hát trong khi cử hành. 

Lời văn phải thích hợp với tín hữu từng vùng, nhưng phải trang trọng và có phẩm chất văn chương, mặc 
dầu luôn vẫn cần phải giải thích để hiểu được một số từ ngữ và câu nói theo nghĩa của Thánh Kinh và truyền 
thống Kitô giáo. 

Đối với những vùng sử dụng cùng một ngôn ngữ thì, trong mức độ có thể, nên có cùng một bản dịch cho 
các bản văn phụng vụ, nhất là các bản văn Thánh Kinh và Nghi thức Thánh lễ. 

393. Do vị trí ưu việt của bài hát trong việc cử hành, vì là một phần thiết yếu hoặc kiện toàn của Phụng 
vụ, Hội đồng Giám mục có phận sự phê chuẩn những giai điệu thích hợp, nhất là cho các bản văn của Nghi 
thức Thánh lễ, cho các câu đáp và tung hô của cộng đoàn, cho các nghi thức đặc biệt gặp trong năm phụng 
vụ. 

Các ngài cũng phải quyết định những hình thức âm nhạc nào, những làn điệu nào, những nhạc cụ nào 
được phép sử dụng trong phụng tự, vì chúng thực sự thích hợp hoặc có thể thích ứng được để dùng vào 
công việc thánh. 

394. Bất cứ giáo phận nào cũng phải có lịch của mình và phần Riêng về các lễ. Còn Hội đồng Giám mục 
phải soạn lịch riêng cho cả một nước hoặc cùng các Hội đồng Giám mục khác, soạn lịch cho một khối rộng 
lớn hơn, được Tòa Thánh phê chuẩn. 

Trong khi thực hiện việc này, phải đặc biệt duy trì và bảo vệ ngày Chúa nhật như là ngày lễ hàng đầu; 
do đó, không được đặt các việc cử hành khác lên trên, trừ khi có trường hợp rất quan trọng. Cũng phải lo 
đừng để cho năm phụng vụ đã được Công đồng Vaticanô II sửa lại, bị những yếu tô phụ thuộc làm lu mờ 
đi. 

Khi làm lịch cho một nước, phải chỉ rõ những ngày Khẩn cầu và Bốn Mùa trong năm (x. số 375), những 
hình thức và những bản văn để cử hành những ngày ấy; đồng thời, phải chú ý đến những quy định đặc biệt 
khác. 


Khi xuất bản Sách Lễ, thì nên ghi những cử hành riêng cho cả nước hay một vùng, vào chỗ của chúng 
như các cử hành theo lịch chung, còn những cử hành riêng của từng miền hay từng giáo phận thì ghi trong 
một Phụ lục riêng biệt. 

395. Sau hết, nếu việc tham dự của tín hữu cũng như lợi ích thiêng liêng của họ đòi phải có những thay 
đổi và thích nghi sâu rộng hơn đề việc cử hành đáp ứng được bản sắc cũng như truyền thống của các dân 
tộc khác nhau, thì Hội đồng Giám mục có thê đề nghị với Tòa Thánh, chiếu theo quy tắc ở số 40 của Hiến 
chế về Phụng vụ thánh, để đưa vào sử dụng sau khi được Tòa Thánh phê chuẩn, nhất là đối với các dân tộc 
mới được loan báo Tin Mừng. Phải cần thận tuân giữ các quy luật riêng đã được ban hành trong Huấn thị 
"về Phụng Vụ Rôma và hội nhập văn hoá". 

Đề tiến hành việc này, phải tuân giữ những điều sau đây: 

- Trước hết, trình bày trước cho Tòa Thánh cách chỉ tiết đề nghị đó, để sau khi được phép sẽ tiến hành 
soạn thảo từng điều thích nghi. 

- Các đề nghị này, sau khi được Tòa Thánh chấp thuận, phải được thử nghiệm trong một thời gian nhất 
định tại những nơi nhất định. Nếu cần, thì sau khi hết thời gian thử nghiệm, Hội đồng Giám mục sẽ quyết 
định cho tiến hành những điều thích nghỉ và trình bày đề nghị với hình thức cuối cùng đã được thử nghiệm 
đầy đủ để Tòa thánh phán quyết. 

396. Tuy nhiên, trước khi áp dụng những thích nghi mới, đặc biệt những thích nghi sâu rộng hơn, phải 
ân cần chăm lo cổ võ cách khôn ngoan và có trật tự việc huấn duyện phải có đối VỚI giáo sĩ và giáo dân, 
giúp họ thực hiện những năng quyền sẵn có và áp dụng cách đầy đủ những quy tắc mục vụ thích hợp với 
tinh thần của việc cử hành. 

397. Cũng phải giữ quy tắc này là mỗi Giáo Hội địa phương phải đồng tâm nhất trí với Giáo Hội phổ 
quát không những về giáo lý đức tin và dấu chỉ bí tích, mà cả trong những tập tục đã được mọi nơi chấp 
nhận do truyền thống liên tục từ thời các Tông đồ đê lại. Việc tuân giữ các tập tục này không chỉ nhằm 
tránh những sai lầm, mà còn đề truyền đạt sự vẹn tuyền của đức tin, vì luật cầu nguyện của Hội Thánh phải 
thích hợp với luật đức tin của Hội Thánh. 

Nghi lễ Rôma làm nên một phần đáng kể và ưu việt của kho tàng phụng vụ và di sản của Hội Thánh 
Công giáo, sự phong phú của nghi lễ này giúp ích cho toàn thể Hội Thánh, nên nếu để mắt đi thì sẽ gây 
thiệt hại nặng nề cho Hội Thánh. 

Nghi lễ này qua dòng thời gian không những đã bảo tồn được những tập tục phụng vụ xuất phát từ thành 
Rôma mà còn hội nhập nơi mình một cách sâu xa, có cơ cầu và hài hòa những tập tục khác nữa. Những tập 
tục này phát xuất từ tập quán và bản sắc của các dân tộc khác nhau và các Hội Thánh địa phương khác nhau, 
thuộc cả Tây phương lẫn Đông phương, khiến nó có sắc thái siêu địa phương. Còn vào thời đại chúng ta, 
thì căn tính và hình thức thống. nhất của nghỉ lễ này được nhận ra trong các ấn bản mẫu của các sách phụng 
vụ được công bố do thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng cũng như trong các sách phụng vụ tương đương do 
các Hội đồng Giám mục đã phê chuẩn cho vùng của mình và đã được Tòa Thánh công nhận. 

398. Công đồng Vaticanô II đã đưa ra nguyên tắc là trong việc canh tân phụng vụ, chỉ nên đưa vào những 
đổi mới khi lợi ích của Hội Thánh thực sự và chắc chắn đòi như vậy, và phải đảm bảo rằng những hình thức 
mới, một cách nào đó, được phát triển theo cách hữu cơ từ những hình thức có sẵn. Cũng phải áp dụng 
nguyên tắc đó cho việc hội nhập văn hóa trong nghi lễ Rôma. Ngoài ra, việc hội nhập văn hóa còn đòi hỏi 
một lượng thời gian cần thiết, kẻo, vì vội vã và bất cần sẽ làm truyền thống phụng vụ chân chính sẽ bị ô 
nhiễm. 

Cuối cùng, thực hành hội nhập văn hóa không hề nhằm tạo ra những gia đình mới về nghỉ lễ, nhưng là 
thỏa mãn những đòi hỏi của nền văn hóa nhất định. Tuy nhiên phải làm thế nào cho những thích nghi được 
đưa vào Sách Lễ hay các sách phụng vụ khác không làm hại đến đặc tính riêng của Nghi lễ Rôma. 

399. Vì vậy, Sách lễ Rôma, dù băng những ngôn ngữ khác nhau và dung nạp một sự khác biệt nào đó về 
tập tục, thì từ nay về sau, vẫn phải được gìn giữ như là dụng cụ và dấu hiệu sáng chói của sự toàn vẹn và 
thống nhất của Nghi lễ Rôma. 


Những Quy Luật Tổng Quát 
về Năm Phụng Vụ và Niên Lịch 


Ủy Ban Phụng Tự trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 18/06/2009 


Tông Thư Dưới Hình Thức Tự Sắc 


Phê chuẩn những qui tắc chung về Năm Phụng vụ 
và Lịch chung mới của Hội Thánh Rôma 
Phaolô VI Giáo Hoàng 


Mẫu Nhiệm Vượt Qua chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong Phụng tự Kitô giáo và được khai triển 
trong suốt cả năm trải rộng qua các ngày và các tuần lễ. Đó là điều chúng ta được Thánh Công đồng Vaticanô 
II dạy bảo rõ ràng. Do đó, khi canh tân năm phụng vụ, cần phải làm cho mâu nhiệm vượt qua của Chúa 
Kitô được nỗi bật hơn, trong việc sắp đặt Phần Riêng, như quen gọi, cả về các Mùa lẫn về các Thánh, cũng 
như trong việc duyệt lại Niên lịch Rôma, theo những tiêu chuẩn chính Thánh Công đồng đã ban bố !. 

| 

Thật vậy, đã xảy ra là, qua bao nhiêu thế kỷ, các ngày vọng, các lễ tôn giáo kèm theo tuần bát nhật, cũng 
như những phần khác nhau trong năm phụng vụ dần dần được đưa vào; do đó, các tín hữu nhiều khi sử 
dụng chúng làm những việc đạo đức riêng tư, khiến cho tâm trí họ xem ra phần nào lãng xa những mầu 
nhiệm chính yếu của công trình cứu chuộc. 

Nhưng không ai lại không biết rằng các vị Tiền nhiệm của chúng tôi, là thánh Piô X và Đức Gioan XXIII 
đáng kính nhớ, đã công bố một số chỉ thị nhằm trả lại cho ngày Chúa nhật phẩm giá ban đầu để mọi người 
coi ngày này như ngày lễ hàng đầu”, đồng thời nhằm cải tô lại việc cử hành mùa Chay thánh. Cũng không 
được coi nhẹ, việc Đức Piô XI, vị Tiền nhiệm đáng kính nhớ của chúng tôi, đã ban sắc lệnh truyền cho 
Hội Thánh phương Tây phải tái lập việc canh thức long trọng Đêm Vượt Qua, trong đêm canh thức ấy, 
trong khi cử hành các bí tích gia nhập Kitô giáo, dân Thiên Chúa lặp lại giao ước thiêng liêng của mình với 
Chúa Kitô phục sinh. 

Theo sát lời dạy của các thánh Giáo Phụ và giáo huấn cô truyền của Hội Thánh Công giáo, các vị Giáo 
Hoàng này cảm nghiệm cách chí lý rằng trong chu kỳ năm phụng vụ không chỉ tưởng niệm các biến cố, qua 
đó Đức Giêsu Kitô đã trải qua cái chết để mang lại ơn cứu độ cho chúng ta, hoặc chỉ nhắc lại những hành 
động quá khứ, nhằm dạy dỗ và nuôi dưỡng tâm hồn các tín hữu, kể cả những tâm hồn đơn sơ chất phác, khi 
họ suy gẫm các việc đó. Hơn thế, các ngài còn dạy rằng việc cử hành năm phụng vụ có sức mạnh và hiệu 
năng đặc biệt có tính bí tích để nuôi đưỡng đời sống Kitô hữu”. Đó cũng chính là điều chúng tôi cảm nghĩ 
và tuyên xưng. 

Thật vậy, khi chúng ta cử hành mẫu nhiệm Giáng sinh của Chúa Kitô” và việc Người tỏ mình ra trong 
thế gian, chúng ta cầu xin để nhờ Đẳng mà chúng ta nhận thấy bên ngoài giống như chúng ta, thì chúng ta 
cũng đáng được đối mới từ bên trong. Và khi chúng ta làm lại cuộc vượt qua của Chúa Kitô, chúng ta cầu 
xin Thiên Chúa tối cao cho những người đã được tái sinh với Đức Kitô biết sống bí tích họ đã lãnh nhận 
với lòng tin”. Vì chưng, để dùng chính lời Công đồng Chung Vaticanô II: Khi kính nhớ các mầu nhiệm cứu 
chuộc, Hội Thánh mở ra cho các tín hữu kho tàng phong phú các nhân đức và công nghiệp của Chúa mình, 
như làm cho kho tàng ấy được hiện diện một cách nào đó qua mọi thời đại, nên các tín hữu được tiếp cận 
với kho tàng ấy và được đây tràn ơn cứu độŸ. 

Vì thế, việc duyệt lại năm phụng vụ và các quy tặc chỉ phối việc cải tổ năm phụng vụ không có mục đích 
nào khác ngoài việc giúp các tín hữu, nhờ tin, cậy, mến mà hiệp thông cách hăng say hơn với mầu nhiệm 
của Đức Kitô được khai triển qua chu kỳ hằng năm”. 

H 

Còn về các lễ kính kế Trinh Nữ Maria là Đẳng được liên kết với công trình của Con mình bằng một 
quan hệ bất khả phân ly!° và các lễ tưởng nhớ các thánh, là những lễ được coi như những ngày sinh nhật 
trên trời của các Đắng Tử Đạo và các vị chiến thắng'! đang tỏa ra một luồng sáng chói chang, thì chúng tôi 
nghĩ rằng chúng tôi không hè xa rời điều trình bày ở trên; thật vậy lễ các thánh giúp tuyên dương những tôi 
công của Đức Kitô nơi các tôi tớ Người, và nêu lên những tắm gương thích hợp để các tín hữu noi theo! 
Vì chưng, Hội Thánh Công giáo luôn khẳng định vững vàng và chắc chắn rằng mầu nhiệm vượt qua của 
Chúa Kitô được công bố và lặp lại qua những lễ kính các thánh. 

Không nên phủ nhận rằng, qua các thế kỷ, số lễ kính các thánh đã được thêm vào quá nhiều. Vì thế, 
Công đồng Chung đã khuyến cáo: đề những lễ kính thánh không lắn át những lễ tưởng niệm các mẫu nhiệm 
cứu độ, thì nhiều lễ phải dành lại cho môi Giáo Hội địa phương, mỗi quốc gia, hay mỗi gia đình Ki h tu 
mừng kính; Hội Thánh toàn cầu chỉ mừng những lễ kính thánh nào thực sự có tầm quan trọng toàn cầu '' 


Vậy đề cho các sắc lệnh của Công đồng Chung đạt kết quả thì, một đàng, tên một số thánh đã được đưa 
ra khỏi lịch chung, một đàng, Công đồng ban quyền tái lập cách xứng hợp việc cử hành lễ nhớ các thánh 
và việc tôn sùng các ngài trong những miên các vị ây đã sông. Do đó tên một số vị thánh không được khắp 
toàn cầu biết đến đã được xóa khỏi lịch chung Rôma, đang khi lại thâu nhận thêm vào đó tên một số vị tử 
đạo thuộc những miền mới đón nhận Tin Mừng sau này. Như vậy, cùng một danh sách, một số vị đường 
như đại diện cho mọi dân nước được đề cao ngang nhau, vì đã đồ máu mình ra vì Đức Kitô, hoặc vì đã có 
những nhân đức trỗi vượt. 

Vì những lý do đó, chúng tôi thiết tưởng Lịch chung mới, soạn ra để dùng trong Nghỉ lễ Latinh, sẽ vừa 
thích hợp hơn với cảm nghĩ và tâm tình đạo đức của thời đại này, vừa nói lên cách thích đáng hơn đặc tính 
của Hội Thánh là phổ quát. 

Lại nữa cuốn lịch mới cũng nêu ra danh tính của những bậc vĩ nhân, đem lại cho toàn thể dân Thiên 
Chúa những mẫu gương thánh thiện sáng ngời và đa dạng. Thật vậy, điều đó sẽ đem lại nhiều ích lợi thiêng 
liêng cho tất cả các Kitô hữu. 

Vậy sau khi đã cần thận cân nhắc các lý do như thế trước mặt Chúa, chúng tôi lấy quyền Tông Tòa mà 
phê chuẩn Niên lịch chung mới của Hội Thánh Rôma, do Hội đồng thực thi Hiến chế soạn, và cũng phê 
chuẩn các quy tắc chung liên quan đến việc sắp xếp năm phụng vụ. Các văn kiện này sẽ bắt đầu có hiệu lực 
từ ngày mồng I tháng giêng năm 1970, chiếu theo các sắc lệnh do Thánh bộ Nghi lễ liên kết với Hội đồng 
nói trên sẽ ban hành; các sắc lệnh đó sẽ có hiệu lực cho đến khi xuất bản Sách Lễ và Sách Nguyện cải tô 
theo đúng quy tắc. 

Chúng tôi muốn răng tất cả những điều chúng tôi đã quyết định và ban hành trong Tự sắc này, từ nay 
trở đi bắt đầu có giá trị và hiệu lực, nêu cần, thì hủy bỏ những Tông hiến và những chỉ thị Tông Tòa do các 
vị Tiền nhiệm chúng tôi đã ban hành, mà trái với Tự sắc này, kể cả những quy định khác dù đáng lưu ý và 
có hiệu lực sửa đổi. 


Ban hành tại Rôma, cạnh đền thờ thánh Phêrô, ngày 14 tháng 2 năm 1969, năm thứ sáu, triều đại giáo 
hoàng của chúng tôi, 
Phaolô VI - Giáo Hoàng 


I x. CĐ. Vaticanô II, Hiến chế về Phụng vụ thánh, Thánh Công đồng, (Sacrosanctum Concilium), các 
số 102-111: AAS 56 (1964), tr. 125-128. 

2 x. Sđd.. số 106: AAS 56 (1964), tr. 126. 

3 x. Thánh Bộ Nghĩ Lễ, Sắc lệnh Sự sống lại của Chúa, (Dominicae Resurrection1s), ngày 09.12.1951: 
AAS 43 (1951), tr. 128-129. 

4 Thánh Bộ Nghi Lễ, Sắc lệnh chung Maxima Redemtionis Nostrae Mysteria, ngày 16.11.1965: AAS 
47 (1955), tr. 839. 

5 Thánh Lêô Cả, Bài giảng XXVII về lễ Chúa Giáng sinh 7,1: PL 54, 216. 

6 x. Sách lễ Rôma, Lời nguyện nhập lễ, lễ Chúa chịu phép rửa. 

7 x. Sách lễ Rôma, Lời nguyện nhập lễ, thứ hai tuần bát nhật Phục sinh. 

§ CĐ. Vaticanô II, Hiến chế về Phụng vụ thánh, Thánh Công đồng, (Sacrosanctum Concilium), số 102: 
AAS 56 (1964), tr. 125 

9 x. Sđd. 

10 x. Sđd., số 103. 

11 x. Breviarium Syriacum (thế kỷ V), Nhà xuất bản B. Mariani, Rôma 1956, tr. 27. 

12 x. CÐ. Vaticanô II, Hiến chế về Phụng vụ thánh, Thánh Công đồng, (Sacrosanctum Concilium), sỐ 
111: AAS 56 (1964), tr. 127. 

13 Thánh Bộ Nghi Lễ, Sắc lệnh chung Maxima Redemtionis Nostrae Mysteria, ngày 16.11.1965: AAS 
47 (1955), tr. 839. 

13 Thánh Lêô Cả, Bài giảng XXVII về lễ Chúa Giáng sinh 7,1: PL 54, 216. 

13 x. Sách lễ Rôma, Lời nguyện nhập lễ, lễ Chúa chịu phép rửa. 

13 x. Sách lễ Rôma, Lời nguyện nhập lễ, thứ hai tuần bát nhật Phục sinh. 


13 CĐ. Vaticanô II, Hiến chế về Phụng vụ thánh, Thánh Công đồng, (Sacrosanctum Concilium), số 102: 
AAS 56 (1964), tr. 125 

13 x. Sđd. 

13 x. Sđd., số 103. 

13 x. Breviarium Syriacum (thế kỷ V), Nhà xuất bản B. Mariani, Rôma 1956, tr. 27. 

13 x. CÐ. Vaticanô II, Hiến chế về Phụng vụ thánh, Thánh Công đồng, (Sacrosanctum Concilium), số 
III: AAS 56 (1964), tr. 127. 

13 x. Sđd., số 104, tr. 125 tt. 

14 x. CÐ. Vaticanô II, Hiến chế về Phụng vụ thánh, Thánh Công đồng, (Sacrosanctum Concilium), số 
111: AAS 56 (1964), tr. 127. 


Chương ÏI 
Năm Phụng Vụ 


1. Bằng việc tưởng niệm linh thánh, vào những ngày ấn định trong suốt năm, Hội Thánh cử hành công 
trình cứu độ của Chúa Kitô. Mỗi tuần lễ, vào ngày gọi là Chúa nhật, Hội Thánh tưởng niệm sự Phục sinh 
của Chúa. Mỗi năm một lần, vào Đại lễ Phục sinh, Hội Thánh cũng họp mừng biến cố này cùng VỚI SỰ 
Thương Khó hồng phúc của Người. Trong chu kỳ một năm, Hội Thánh triển khai toàn thể mầu nhiệm của 
Chúa Kitô và kính nhớ ngày sinh trên trời của các Thánh. 

Vào các mùa khác nhau của năm phụng vụ, theo những kỷ luật truyền thống, Hội Thánh thực hiện việc 
huấn luyện các tín hữu qua những thực hành đạo đức trong tâm hồn và ngoài thê xác, nhờ việc giáo huấn, 
sự cầu nguyện, nhờ việc hãm mình đền tội và từ thiện bác ái. 

2. Những nguyên tắc sau đây có thể và phải được áp dụng cho cả Nghi lễ Rôma cũng như mọi Nghi lễ 
khác. Nhưng những quy luật thực hành phải được coi như chỉ liên quan đến Nghi lễ Rôma, trừ khi liên quan 
tới những vân đề, xét theo bản chất của chúng, cũng liên hệ đến những Nghi lễ khác. 


Tiết I. Những Ngày Phụng Vụ 

I. Những ngày phụng vụ 

3. Mỗi ngày được thánh hóa nhờ những cử hành phụng vụ của dân Chúa, cách riêng nhờ hy lễ Thánh 
Thể và thần vụ. 

Ngày phụng vụ kéo dài từ nửa đêm cho đến nửa đêm. Nhưng việc cử hành ngày Chúa nhật và các ngày 
lễ trọng bắt đầu từ chiều ngày hôm trước. 

H. Ngày Chúa nhật 

4. Ngày đầu mỗi tuần, gọi là ngày của Chúa hay Chúa nhật, Hội Thánh họp mừng mẫu nhiệm vượt qua, 
do truyền thống các Tông đồ bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô sống lại. Vì thế, Chúa nhật phải được coi 
là ngày lễ quan trọng hàng đầu. 

5. Vì tầm quan trọng đặc biệt đó, Chúa nhật chỉ nhường chỗ cho các lễ trọng và các lễ kính về Chúa. 
Nhưng các Chúa nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh chiếm vị trí ưu tiên trên mọi lễ kính Chúa 
và mọi lễ trọng. Khi gặp các Chúa nhật này, các lễ trọng sẽ mừng vào ngày thứ hai, trừ khi các lễ đó trùng 
với Chúa nhật Lễ Lá hay Chúa nhật Phục sinh. 

6. Thông thường, không được chỉ định một cử hành vĩnh viễn nào trong các Chúa nhật. Tuy nhiên: 

1. Chúa nhật trong tuần Bát nhật Giáng sinh, mừng lễ Thánh Gia Thất; 

2. Chúa nhật sau mồng 6 tháng giêng, mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa; 

3. Chúa nhật sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mừng lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi; 

4. Chúa nhật cuối cùng mùa Thường niên, mừng lễ trọng kính Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Vua vũ 
trụ. 

7. Nơi nào các lễ Hiển Linh, Thăng Thiên, Mình và Máu Thánh Chúa Kitô không phải là lễ buộc, thì 
mừng vào Chúa nhật như ngày riêng của các lễ đó như sau: 

1. Lễ Hiển Linh mừng vào Chúa nhật từ mồng 2 đến mồng 8 tháng giêng: 

2.Lễ Thăng Thiên mừng vào Chúa nhật VII Phục sinh; 

3. Lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô vào Chúa nhật sau lễ Chúa Ba Ngôi. 

II. Các lễ trọng, lễ kính và lễ nhớ 


8. Trong chu kỳ một năm, khi họp mừng mầu nhiệm Chúa Kitô, Hội Thánh cũng mừng kính Đức Maria, 
Mẹ Thiên Chúa, với lòng yêu mến đặc biệt, và cũng thúc giục các tín hữu sốt sắng kính nhớ các thánh Tử 
Đạo và các Thánh khác. 

9. Sẽ kính nhớ bắt buộc trong Hội Thánh toàn cầu các vị Thánh có tầm quan trọng phổ quát; các vị 
Thánh khác thì được ghi trong lịch nhưng để tự do kính nhớ, hoặc được tôn kính riêng trong Hội Thánh địa 
phương trong một quốc gia hay một gia đình dòng tu. 

10. Tùy theo tầm quan trọng, các lễ cử hành sẽ được phân biệt với nhau và phân chia thành: lễ trọng, lễ 
kính và lễ nhớ. 

11. Lễ trọng là những ngày đặc biệt, được cử hành từ Kinh Chiều I ngày hôm trước. Một số lễ trọng có 
lễ vọng riêng, cử hành vào chiều hôm trước, nếu cử hành thánh lễ vào các giờ ban chiều. 

12. Có hai lễ trọng đặc biệt là lễ Phục sinh và lễ Giáng sinh. Hai lễ này kéo dài trong tám ngày liên tục. 
Cả hai tuần Bát nhật đều được tô chức theo những quy luật riêng. 

13. Lễ kính sẽ mừng trong giới hạn một ngày; vì thế, không có kinh Chiều I, trừ khi những lễ kính về 
Chúa gặp Chúa nhật thường niên và Chúa nhật mùa Giáng sinh thì thần vụ các lễ kính đó thay thế thần vụ 
các Chúa nhật vừa kê. 

14. Lễ nhớ gồm có lễ nhớ bắt buộc và lễ nhớ không bắt buộc. Việc cử hành các lễ nhớ được dung hòa 
với việc cử hành các ngày trong tuân, theo những quy luật trình bày trong Quy chế tổng quát về Sách lễ 
Rôma và trong Quy chế tông quát về các giờ Kinh Phụng vụ. 

Những lễ nhớ bắt buộc gặp ngày thường trong mùa Chay thì chỉ có thể mừng như lễ nhớ không bắt buộc 
thôi. 

Nếu trong một ngày có ghi trong lịch nhiều lễ nhớ không bắt buộc, thì chỉ mừng một lễ nhớ thôi và bỏ 
các lễ nhớ khác. 

15. Các ngày Thứ Bảy mùa Thường niên không có lễ nhớ bắt buộc, có thể tùy nghỉ làm lễ nhớ về Đức 
Thánh Trinh Nữ Maria. 

IV. Những ngày trong tuần 

16. Những ngày sau Chúa nhật của mỗi tuần gọi là ngày trong tuần. Những ngày đó được cử hành khác 
nhau, tùy tầm quan trọng riêng của mỗi ngày: 

1. Ngày thứ Tư Lễ Tro và các ngày trong Tuần Thánh từ thứ Hai đến chiều thứ Năm chiếm vị trí ưu tiên 
trên mọi cử hành khác. 

2. Các ngày trong tuần thuộc mùa Vọng từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 12, và mọi ngày trong tuần thuộc 
mùa Chay chiếm vị trí ưu tiên trên các lễ nhớ bắt buộc. 

3. Các ngày trong tuần thuộc các mùa khác sẽ nhường bước cho các lễ trọng, lễ kính và kết hợp hài hòa 
với các lễ nhớ. 


Tiết II. Chu Kỳ Năm Phụng Vụ 

17. Trong chu kỳ năm phụng vụ, Hội Thánh tưởng niệm toàn thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, từ lúc Chúa 
nhập thê cho đến ngày lễ hiện xuống và còn trông đợi ngày Chúa quang lâm. 

I. Tam Nhật Phục sinh 

18. Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất 
là nhờ mầu nhiệm Phục sinh của Người. Nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống 
lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Chính Tam nhật Vượt qua, nhăm tưởng niệm cuộc Thương khó và 
Phục sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của cả năm phụng vụ. Cũng như trong tuần lễ, Chúa nhật là 
ngày trọng đại, thì trong năm phụng vụ, lễ Phục sinh là lễ trọng đại nhất. 

19. Tam nhật Vượt qua tưởng niệm cuộc Thương khó và Phục sinh của Chúa, bắt đầu từ Thánh lễ chiều 
ngày Thứ Năm Tuần Thánh, tưởng niệm bữa Tiệc Ly của Chúa và kết thúc bằng giờ kinh Chiều Chúa nhật 
Phục sinh; trung tâm của Tam nhật là đêm Canh Thức Vượt Qua. 

20. Trong ngày Thứ Sáu tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa và nếu hoàn cảnh thuận tiện, thì cả 
ngày Thứ Bảy thánh cho tới lễ Canh thức vượt qua, khắp nơi phải giữ chay thánh vượt qua. 

21. Lễ Canh thức vượt qua, trong đêm thánh Chúa sống lại, được coi là "Mẹ của mọi lễ Canh Thức". 
Trong lễ này, Hội Thánh canh thức để mong đợi Chúa Kitô sống lại và cử hành sự phục sinh của Chúa trong 
các bí tích. Vì thế, toàn thể buổi lễ Canh thức phải được cử hành ban đêm: khởi sự khi đêm tối đã bắt đầu 
và kết thúc trước rạng đông ngày Chúa nhật. 

HI. Mùa Phục sinh 


22. Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống, được cử hành trong niềm hân 
hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một "Đại lễ Chúa nhật". 

Đây là những ngày chủ yếu phải hát Alleluia. 

23. Các Chúa nhật mùa nảy được coi là những Chúa nhật Phục sinh, và các ngày Chúa nhật sau Chúa 
nhật Phục sinh gọi là Chúa nhật II, III, IV, V, VI, VII Phục sinh. Ngày Chúa nhật Hiện xuống kết thúc thời 
g1an năm mươi ngày thánh này. 

24. Tám ngày đầu mùa Phục sinh là tuần Bát nhật Phục sinh và được cử hành như các lễ trọng kính 
Chúa. 

25. Lễ Thăng thiên cử hành ngày thứ bốn mươi sau lễ Phục sinh; nơi nào lễ này không phải lễ buộc, thì 
cử hành vào Chúa nhật VII Phục sinh (x. số 7). 

26. Những ngày sau lễ Thăng thiên cho đến hết ngày Thứ Bảy trước lễ Hiện xuống là những ngày chuẩn 
bị đón mừng Chúa Thánh Thần ngự đến. 

HI. Mùa Chay 

27. Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Phục sinh. Phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu 
cử hành mầu nhiệm Phục sinh. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập 
đạo; còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thanh tây và việc sám hối. 

28. Mùa Chay bắt đầu từ thứ Tư lễ Tro và kết thúc ngay trước Thánh lễ Tiệc ly. 

Không đọc Alleluia từ đầu mùa Chay cho tới lễ Canh thức Phục sinh. 

29. Ngày Thứ Tư đầu mùa Chay có xức tro; ngày đó khắp nơi ăn chay. 

30. Các Chúa nhật mùa này gọi là Chúa nhật I, II, II, IV, V mùa Chay. Chúa nhật thứ sáu, bắt đầu Tuần 
Thánh, gọi là Chúa nhật Lễ Lá tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa. 

31. Tuần Thánh nhằm tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa Kitô từ lúc Người vào thành Giêrusalem 
với tư cách là Đắng Mêsia. 

Sáng Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Giám mục đồng tế với linh mục đoàn, làm phép Dầu thánh và cung 
hiến Dầu hiến thánh. 

IV. Mùa Giáng Sinh 

32. Sau việc cử hành hàng năm mầu nhiệm Phục sinh, Hội Thánh không có việc cử hành nào cô xưa 
bằng việc kính nhớ Chúa giáng sinh và kính nhớ những lần đầu tiên Người tỏ mình ra: đó là mùa Giáng 
sinh. 

33. Mùa Giáng sinh bắt đầu từ giờ kinh Chiều I lễ Chúa giáng sinh cho đến hết Chúa nhật lễ Hiển linh, 
hoặc Chúa nhật sau ngày 6 tháng giêng. 

34. Thánh lễ Vọng giáng sinh cử hành vào chiều ngày 24 tháng l2 trước hoặc sau giờ kinh Chiều I. 

Trong ngày lễ Chúa giáng sinh, theo truyền thống cô xưa của Rôma, có thể cử hành ba Thánh lễ nghĩa 
là lễ đêm, lễ rạng đông và lễ ban ngày. 

35, E- Chúa giáng sinh có tuần Bát nhật được sắp xếp như sau: 

a) Chúa nhật trong tuần Bát nhật, hoặc nếu không có Chúa nhật này, thì ngày 30 tháng 12, là lễ Thánh 
Gia thất Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse. 

b) Ngày 26 tháng 12 là lễ kính thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi. 

c) Ngày 27 tháng 12 là lễ kính thánh Gioan tông đồ, tác giả sách Tin Mừng. 

d) Ngày 28 tháng 12 là lễ kính các thánh Anh Hài. 

e) Các ngày 29, 30, 31 là những ngày trong tuần Bát nhật giáng sinh 

f) Ngày I1 tháng giêng, Bát nhật lễ Giáng Sinh là lễ trọng mừng Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời; trong 
ngày này cũng kính nhớ việc đặt tên cực thánh cho Chúa Giêsu. 

36. Chúa nhật từ ngày 2 đến ngày 5 tháng giêng là Chúa nhật II sau lễ Giáng sinh. 

37. Lễ Chúa hiền linh cử hành vào ngày 6 tháng Giêng, nơi nào lễ này không phải là lễ buộc, thì cử hành 
vào Chúa nhật từ 2 đến 8 tháng Giêng (x. số T), 

38. Chúa nhật sau ngày 6 tháng Giêng là lễ kính Chúa Giêsu chịu phép Rửa. 

V, Mùa Vọng 

39. Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng sinh, trong lễ này, kính nhớ 
việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu 
hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do ấy, mùa Vọng được coi 
như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi. 


40. Mùa Vọng bắt đầu từ giờ kinh Chiều I ngày Chúa nhật nhằm ngày 30 tháng 1 1, hoặc nhằm ngày nào 
gần nhất, và kết thúc trước giờ kinh Chiêu I lễ Chúa giáng sinh. 

41. Các Chúa nhật mùa này gọi là Chúa nhật L, IL, LH, IV mùa Vọng. 

42. Các ngày trong tuần từ 17 đến hết 24 tháng 12 nhằm chuẩn bị trực tiếp hơn mừng lễ Chúa Giáng 
Sinh. 

VI. Mùa Thường Niên 

43. Ngoài những mùa có đặc tính riêng biết, còn lại ba mươi ba hoặc ba mươi bốn tuần trong chu kỳ 
năm phụng vụ. Trong các tuần lễ này, không cử hành một khía cạnh đặc biệt nào thuộc mầu nhiệm Chúa 
Kitô; nhưng lại tôn kính toàn bộ mầu nhiệm của Chúa Kitô, nhất là trong các ngày Chúa nhật. Thời gian 
này gọi là mùa Thường niên. 

44. Mùa Thường niên bắt đầu từ thứ hai tiếp theo Chúa nhật sau ngày 6 tháng Giêng, và kéo dài đến hết 
Thứ Ba trước mùa Chay; rồi lại bắt đầu từ Thứ Hai sau Chúa nhật Hiện xuống và kết thúc trước giờ kinh 
Chiều I Chúa nhật I mùa Vọng. 

Vì thế, trong sách các Giờ kinh Phụng vụ cũng như trong Sách Lễ có một loạt mẫu kinh dành cho các 
Chúa nhật và các ngày trong tuần mùa này. 

VII. Các ngày Khẩn cầu và Bốn mùa 

45. Các ngày Khẩn cầu và Bốn mùa trong năm, Hội Thánh thường cầu xin Chúa cho những nhu cầu 
khác nhau của con người, nhất là cho ruộng đất sinh hoa quả, cho công ăn việc làm của con người, đồng 
thời công khai tạ ơn Chúa. 

46. Đề những ngày Khẩn cầu và Bốn mùa trong năm có thê thích ứng với nhu cầu địa phương và tín 
hữu, các Hội đồng Giám mục phải quy định thời gian và cách thức cử hành những ngày đó. 

Hội Đồng giám mục Việt Nam đã chỉ định những ngày Khẩn cầu mùa và sám hối trong năm như sau: 

a) Những ngày Khẩn cầu 

1. Mông Một Tết Nguyên đán: Cầu cho Năm Mới 

2. Mộng Hai Tết Nguyên đán: Cầu cho Ông bà Tổ tiên 

3. Mông Ba Tết Nguyên đán: Cầu cho công việc làm ăn 

4. Tết Trung Thu: Cầu cho Thiếu nhi 

b) Những ngày sám hồi 

1. Thứ Sáu quanh năm và mùa Chay (GL điều 1250). 

2. Thứ Tư lễ Tro. Vì Thứ Tư Lễ Tro thường hay trùng vào dịp Tết Nguyên đán, nên Hội Đồng Giám 
mục Việt Nam đã quyết định và đã xin Tòa Thánh phê chuẩn cho phép đời việc xức tro và ăn chay vào Thứ 
Sáu hay Thứ Bảy tiếp theo (x. Notitiae số 35 năm 2000, tr. 32). 

Vì thế, các vị có thâm quyền cần lưu tâm đến nhu cầu địa phương, mà đặt ra những quy tắc cho việc cử 
hành các ngày nói trên: kéo dài một hay nhiều ngày, làm một hay nhiều lần trong năm. 

47. Đề cử hành mỗi lễ nói trên, nên chọn lễ thích hợp hơn với ý cầu nguyện trong những lễ dành để cầu 
cho những nhu cầu khác nhau. 


Chương II 
Niên Lịch 


Tiết I. Niên Lịch Và Những Cử Hành Phụng Vụ 

48. Sắp xếp các cử hành trong năm phụng vụ được thực hiện qua niên lịch phụng vụ. Có niên lịch chung 
và niên lịch riêng tùy theo được soạn thảo cho toàn thể Nghi lễ Rôma hay cho một Hội Thánh địa phương 
hoặc một dòng tu nào đó. 

49. Trong lịch chung có ghi toàn bộ các cử hành vừa liên quan tới mầu nhiệm cứu độ thuộc phần Riêng 
về mùa phụng vụ, vừa liên quan tới các thánh có tầm quan trọng phổ quát buộc mọi người phải mừng kính, 
hay các thánh khác giúp biêu lộ sự thánh thiện phố quát và liên tục nơi Dân Chúa. 

Còn những lịch riêng thì ghi những cử hành có tính cách riêng tư hơn được sắp xếp cách hài hòa cho 
thích hợp với chu kỳ chung. Vì chưng, mỗi Hội Thánh, mỗi dòng tu đều có mối liên hệ đặc biệt với những 
vị thánh riêng của mình, nên cũng phải mừng kính các ngài cách đặc biệt hơn. 

Tuy nhiên, các lịch riêng phải được biên soạn do những vị có thấm quyền và phải được Tông Tòa phê 
chuẩn. 

50. Khi biên soạn những niên lịch riêng, cần lưu ý những điều sau: 


a) Phần riêng về mùa tức là chu kỳ các mùa, các lễ trọng và các lễ kính, nhằm diễn giải và suy tôn mầu 
nhiệm cứu độ trong năm phụng vụ. Chu kỳ này luôn phải được giữ trọn vẹn và chiếm vị trí ưu tiên trên các 
lễ riêng. 

b) Các cử hành riêng phải hòa hợp mật thiết với các cử hành chung. Cần phải để ý tới thứ tự và sự ưu 
tiên đã được quy định trong bảng ghi những ngày phụng vụ. Đề các niên lịch riêng không có quá nhiều lễ, 
mỗi vị thánh chỉ được kính nhớ một lần trong một năm. Nơi nào vì lý do mục vụ đòi buộc thì được mừng 
thêm một lần nữa như lễ nhớ tự do, vào địp kỷ niệm ngày di chuyên, hoặc tìm được hài cốt của các vị thánh 
bốn mạng, hoặc sáng lập các giáo đoàn hay các dòng tu. 

c) Đừng đề các cử hành do đặc ân lặp lại những cử hành khác đã có trong chu kỳ mừng mầu nhiệm cứu 
độ, cũng không được gia tăng quá mức cần thiết. 

51. Mặc dầu mỗi giáo phận nên có lịch riêng và phần Riêng cho các Giờ kinh phụng vụ và Thánh lễ, 
nhưng không có gì trở ngại, nếu có một lịch chung cho toàn thể giáo tỉnh, giáo miền, hay một nước, một 
vùng rộng lớn hơn do những người liên hệ cùng cộng tác biên soạn. 

Cũng thế, có thể áp dụng nguyên tắc trên đây mà làm lịch chung cho nhiều tỉnh dòng thuộc cùng một 
địa hạt dân sự. 

52. Niên lịch riêng được soạn thảo bằng cách đưa thêm vào lịch chung những lễ trọng, lễ kính và lễ nhớ 
riêng, nghĩa là: 

a) Trong lịch giáo phận, ngoài những cử hành kính nhớ các thánh bổn mạng, việc cung hiến nhà thờ 
chánh tòa, còn kính nhớ các thánh và các chân phước có liên hệ đặc biệt với giáo phận, ví dụ, do nguồn 
gốc, do cư trú lâu đời, hay vì đã chết tại đó. 

b) Trong lịch của dòng tu, ngoài những cử hành kính các đắng bảo trợ, các vị sáng lập, các thánh bốn 
mạng, còn có các thánh và chân phước thuộc dòng hay có liên hệ đặc biệt với dòng. 

c) Trong lịch của mỗi nhà thờ, ngoài những cử hành riêng của giáo phận hay của dòng tu, còn có những 
cử hành riêng của mỗi nhà thờ như đã được kê khai trong bảng ghi các ngày phụng vụ, cũng như những cử 
hành kính các thánh mà xác của các ngài còn được lưu giữ tại nhà thờ. Các thành viên thuộc các gia đình 
dòng tu sẽ liên kết với Giáo Hội địa phương đề cử hành ngày kỷ niệm cung hiến nhà thờ chánh tòa và những 
thánh bổn mạng chính của địa phương hay của địa hạt rộng lớn hơn trong nơi mình đang sống. 

53. Khi giáo phận hay dòng tu nào có nhiều thánh, nhiều chân phước, thì nên tránh đừng để cho niên 
lịch toàn giáo phận hay toàn dòng có quá nhiều lễ. Bởi đó: 

a) Trước hết, có thê cử hành lễ chung (vào một ngày) tất cả các thánh và chân phước của giáo phận hay 
dòng tu, hay lễ kính một loại thánh nào đó. 

b) Chỉ ghi vào lịch để kính riêng các thánh hay chân phước có tầm quan trọng đặc biệt đối với toàn giáo 
phận hay tất cả hội dòng. 

c) Chỉ kính các thánh và các chân phước khác tại những nơi các ngài có liên hệ mật thiết hơn, hay những 
nơi CÓ Ø1ữ xác các ngài. 

54. Trừ một số cử hành đã được bảng ghi các ngày phụng vụ tiên liệu, hoặc vì lý do lịch sử hay mục vụ 
đã ấn định thê khác, các cử hành riêng sẽ được ghi vào niên lịch như những lễ nhớ bắt buộc hay tự do. Tuy 
nhiên, không cấm một số nơi được cử hành cách trọng thể hơn các chỗ khác trong toàn giáo phận hay toàn 
dòng. 

55. Những ai buộc dùng lịch riêng, đều phải giữ những cử hành ghi trong lịch đó và không được bỏ hoặc 
thay đổi bậc lễ, nếu không được Tông Tòa phê chuẩn. 


Tiết II. Ngày Riêng Của Các Cử Hành 

56. Hội Thánh quen mừng kính các thánh vào ngày sinh (về trời) của các ngài; và cũng giữ lại thói quen 
đó cách thích hợp khi ghi ngày kính các ngài vào lịch riêng. 

Tuy nhiên, cho dù những cử hành riêng có tầm quan trọng đặc biệt đối với các Hội Thánh địa phương 
hoặc các hội dòng, nhưng đối với các lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ bắt buộc có ghi trong lịch chung, thì nên hết 
sức giữ lại sự thống nhất. 

Bởi đó, khi thêm những ngày cử hành lễ riêng vào lịch địa phương, phải giữ những điều sau đây: 

a) Những cử hành có trong lịch chung, phải được ghi vào lịch riêng đúng theo ngày đã ghi trong lịch 
chung: nếu cần có thể thay đôi bậc lễ. 

Cũng phải có sự thống nhất với lịch của một giáo phận, một hội dòng khi ghi những ngày cử hành riêng 
vào lịch của một nhà thờ. 


b) Đối với những lễ các thánh không có trong lịch chung, thì ghi ngày kính vào ngày các ngài qua đời. 
Khi không biết ngày các ngài qua đời thì ghi ngày cử hành vào ngày có liên hệ đặc biệt với các ngài, như 
ngày thụ phong, ngày tìm thấy hay dời xác các ngài. Nếu không, thì ghi vào ngày lịch riêng không có cử 
hành nào khác. 

c) Nếu ngày các thánh qua đời trùng với một cử hành bắt buộc có sẵn trong lịch chung hoặc các lịch 
riêng, dù ở bậc thấp hơn, thì ghi vào ngày chưa có cử hành nào gần nhất. 

đ) Tuy nhiên, nếu vì lý do mục vụ không thể dời những cử hành này qua ngày khác được, thì đời việc 
cử hành lễ ngăn cản chúng. 

e) Các cử hành khác gọi là các cử hành do đặc ân, phải được ghi vào những ngày thích hợp hơn theo 
nhu cầu mục vụ. 

f) Để chu kỳ năm phụng vụ thật sáng ngời, và để các cử hành mừng các thánh không bị vĩnh viễn ngăn 
trở, thì đừng ghi những cử hành riêng vào các ngày trong tuần mùa Chay và tuần Bát nhật Phục sinh, cũng 
đừng ghi vào những ngày từ 17 đến 31 tháng Mười Hai, trừ khi là những lễ nhớ tự do, hay là những lễ kính 
được liệt kê trong bảng ghi ngày phụng vụ ở số 6 a, b, c, d, hoặc là những lễ trọng không thể dời sang mùa 
khác được. 

Ở đâu lễ trọng kính thánh Giuse là lễ buộc, nếu trùng vào Chúa nhật Lễ Lá tuởng niệm cuộc khổ nạn 
của Chúa, thi đời sang Thứ Bảy trước, tức ngày 18 tháng 3. Nơi nào lễ này không phải là lễ buộc, Hội đồng 
Giám mục có thể đời sang ngày khác ngoài mùa Chay. 

57. Nêu những thánh hay chân phước được ghi trong lịch chung với nhau, thì luôn luôn được mừng 
chung với nhau, khi có cùng một bậc, lễ, mặc dầu một hay nhiều vị có liên hệ đặc biệt hơn với địa phương. 
Nhưng nếu một hay nhiều vị trong số các vị này phải được mừng ở bậc lễ cao hơn, thì chỉ mừng kính các 
vị này và bỏ qua các vị khác, trừ khi thấy nên mừng các vị sau vào một ngày khác dưới hình thức lễ nhớ 
buộc. 

58. Vì lợi ích mục vụ của các tín hữu, trong các Chúa nhật thường niên, cho phép cử hành lễ theo lòng 
sùng mộ của các tín hữu được mừng trong tuần, miễn là trong bảng ưu tiên, những lễ này chiếm địa vị ưu 
tiên hơn chính Chúa nhật. Có thể làm lễ này trong mọi cử hành có đông người tham dự. 

59. Thứ tự ưu tiên giữa các ngày phụng vụ được căn cứ vào bảng duy nhất dưới đây: 


Bảng Ghỉ Ngày Phụng Vụ 
xếp theo thư tự ưu tiên 
| 
1. Tam nhật Phục sinh tưởng niệm sự Thương khó và Phục sinh của Chúa. 
2. Lễ Giáng sinh, Hiển linh, Thăng thiên và Hiện xuống. 
Các Chúa nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh. 
Thứ tư lễ Tro. 
Các ngày trong Tuần thánh, từ Thứ Hai đến hết Thứ Năm. 
Các ngày trong tuần Bát nhật Phục sinh. 
3. Các lễ trọng kính Chúa, Đức Mẹ và các thánh có ghi trong lịch chung. 
Lễ cầu cho mọi tín hữu đã qua đời. 
4. Các lễ trọng riêng, tức là: 
a) Lễ trọng kính thánh Bốn mạng chính của địa phương như một thành, một tỉnh, 
b) Lễ trọng cung hiến hay kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ riêng của địa phương, 
c) Lễ trọng mừng thánh Bồn mạng 
hoặc lễ mừng Đắng Sáng lập 
hoặc lễ Bồn mạng chính của Dòng, hay Tu hội. 
H 
5. Các lễ kính Chúa có ghi trong lịch chung. 
6. Các Chúa nhật mùa Giáng sinh và mùa Thường niên. 
7. Các lễ kính Đức Mẹ và các thánh có ghi trong lịch chung. 
8. Các lễ kính riêng, tức là: 
a) Lễ kính mừng Bổn mạng chính của địa phận. 
b) Lễ kính mừng kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ chánh tòa. 
c) Lễ kính mừng Bồn mạng chính của một miền, một tỉnh, một nước hay một vùng rộng lớn. 


d) Lễ kính mừng Tước hiệu, thánh Sáng lập, thánh Bồn mạng chính của một Dòng, một Tu hội, một 
Tỉnh dòng, trừ những điều nói ở số 4. 
e) Các lễ kính riêng khác của một nhà thờ. 
Ð Các lễ kính khác có ghi trong lịch của một giáo phận, một Dòng su Tu hội. 
9. Các ngày trong mùa Vọng từ 17 đến hết 24 tháng 12. 
Các ngày trong Bát nhật Giáng sinh. 
Các ngày trong mùa Chay. 
HI 
10. Các lễ nhớ bắt buộc có ghi trong lịch chung. 
11. Các lễ nhớ bắt buộc riêng, tức là: 
a) Các lễ nhớ riêng mừng Bồn mạng riêng thứ hai của một nơi, một giáo phận, một miền hay một tỉnh 
dòng. 
b) Những lễ nhớ buộc khác có ghi trong lịch một giáo phận, một dòng, hay tu hội. 
12. Các lễ nhớ tự do được Qui chế tổng quát sách lễ Rôma hay các Giờ kinh phụng vụ ghi rõ là được cử 
hành cả trong những ngày nói đến ở số 9. 
Cũng vì lý do đó, những lễ nhớ buộc có thể được cử hành như lễ nhớ tự do khi tình cờ rơi nhằm vào 
những ngày mùa Chay. 
13. Các ngày trong tuần mùa Vọng cho đến hết ngày 16 tháng 12. 
Các ngày trong tuân mùa Giáng Sinh, từ ngày 2 tháng Giêng đến ngày Thứ Bảy sau lễ Hiển linh. 
Các ngày trong tuần mùa Phục sinh, từ thứ hai sau Bát nhật Phục sinh, cho đến hết thứ bảy trước lễ Hiện 
xuống. 
Các ngày trong tuần mùa Thường niên. 


60. Nếu gặp nhiều lễ phải kính trong cùng một ngày, thì cử hành lễ nào có bậc cao hơn trong bảng ghi 
ngày phụng vụ. Nhưng khi một lễ trọng bị ngăn trở vì gặp một ngày phụng vụ ưu tiên, thì lễ trọng ấy được 
dời sang một ngày gân nhất không vướng trùng vào những ngày quy định trong bảng thứ tự ưu tiên, từ số 
1 đến số 8, tuy nhiên vẫn phải giữ những điều đã quy định tại số 5 ở trên. Còn lễ Truyền tin của Chúa, khi 
nào rơi vào những ngày Tuần thánh, thì luôn được đời lại mừng vào Thứ Hai sau Chúa nhật II Phục sinh. 

Những lễ khác trong năm ấy được bỏ qua luôn. 

61. Còn nếu trong cùng một ngày mà phải cử hành cả kinh Chiều II của lễ đang mừng cả kinh Chiêu I 
của lễ hôm sau, thì phải cử hành kinh Chiêu có địa vị ưu tiên trong bảng ghi ngày phụng vụ; trường hợp hai 
lễ ngang nhau, thì đọc kinh Chiều II của lễ đang mừng. 


